Lama Thubten Zopa Rinpoche 


CÁNH CỬA 
MÃN NGUYỆN 


LỜI DẠY TÂM HUYÉT CỦA MỘT 
VỊ SƯ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG 


2007 


NGUYÊN TÁC: THE DOOR TO SATISFACTION 
Viết bởi Lama Thubten Zopa Rinpoche 


Được giảng tại Thánh Địa thiêng liêng 
Bodhgaya, Ấn Độ, dựa theo quyền "KHAI 
MỞ CÁNH CỬA PHÁP: Giai đoạn mở đầu 
của việc luyện Tâm trên Đạo lộ từng bước tới 
Giác Ngộ" (Đây là tuyển tập cc lời dạy của 
các Kadampa vĩ đại) Biên soạn bởi: Lodro 
Gyaltsen, hành giả du già Tây Tạng thế kỷ 15. 
Viết lời tựa Kirti Tsenshab Rinpoche 


Biên tập Ailsa Cameron và Robina Courtin 
Pháthành Wisdom Publication (Boston, USA) 


VIỆT DỊCH Nguyễn Văn Điều 
BẢN DỊCH VIỆT NGỮ ẤN TÓNG KHÔNG BÁN 


TRI ƠN 


Vâng theo lời dạy của Thầy Lama Thubten Zopa 
Rinpoche, con cố gắng dịch cuốn sách "Kửữn chỉ nam" 
này ra tiếng Việt với ước ao chia sẻ những lời dạy tâm 
huyết của Thầy đến bạn bè huynh đệ Việt nam, tất cả 
những ai quan tâm đến. 


Con kính dâng lòng tôn kính biết ơn sâu xa của con lên 
Thầy, một Kadampa trong thời hiện đại, người là nơi 
nương tựa của con mãi mãi, người đã dạy con đi vào con 
đường tu giác ngộ. 


Thành kính tri ơn các Lama, các huynh đệ trong Tổ 
Chức Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa 
(FPMT). 


Thành kính tri ơn Nhà Xuất Bản Wisdom Publications- 
Boston, USA đã cho phép dịch và xuất bản tác phẩm này ở 
Việt Nam. 


Thành kính tri ơn Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, cô Hồng 
Như, huynh Nguyễn đình Hoạch, huynh Trần trung Sơn, 
huynh Nguyễn Học và các huynh đệ gần xa đã góp sức 
trong việc dịch, biên tập và xuất bản cuốn sách này. 

Được bao nhiêu công đức, xin nguyện hồi hướng cho 
tất cả chúng sinh. Nguyện cầu tất cả độc giả của "Cánh 
Cửa Mãn Nguyện" tỉnh tấn trên đường đạo đưa tới giác 
ngộ. 


Nguyên văn Điêu 


TH TU TS  UÏ] hà 
NT TT  sid1iab64406di0iii40400231214 
TÚI TẾ 1 2a ga sa aằẽ se 
LỜI NÓI ĐẦU CỦA NGƯỜI BIÊN TẠP............... 
1. Ềễ PHẢN DẪN NHẬP..................................-..<--sc<<- 
2. HIỂU BIẾT CÁCH THỰC HÀNH PHÁP....... 
3. BUÔNG BỎ CUỘC ĐỜI NÀY.......................... 
4.  CHUYÊN HÓA PHI ĐẠO ĐỨC THÀNH 
TẢ Ù TC nan ke 
5.. CÁT ĐỨT HAM MUÓN.................................--- 
6, TY EITDHC TA Nay so dtiiniaiszeda 
7. HÃY LUÔN NHỚ VÔ THƯỜNG VÀ CÁI 
KT TS ÏjÖ ốc 
8. KHÔNG THẦY CÁI TÔI ĐỀ NUÔNG 
Can na an sa na na. 
9.. THƯƠNG YÊU CHĂM SÓC MỌI 
Ni T010 011610 sadoamaoaraaai 
10. CHỈ CÓ MỘT LỰA CHỌN LÀ TU TẬP 
FT co 2221ả00026sxxeotottadawasBxilae 
11. CÚNG DƯỜNG CÔNG ĐỨC............................ 


NỘI DUNG 


LỜI TỰA 


Khoảng một ngàn năm trước, ở Tây Tạng, ngài Atisha, 
vị đại sư độc nhất vô nhị, tác giả luận giảng Ngọn đèn Soi 
đường đến Giác ngộ đã thành lập truyền thống Kadampa 
tôn quý. Vị đệ tử số một của ngài là Dromton Gyalwai 
Jungne người mà định mệnh đến với ngài đã được thiên nữ 
Tara báo trước. Trong số ba đệ tử lâu năm nhất của 
Dromtonpa( thường gọi là ba anh em nhà Kadam), có ngài 
Potowa Rinchen Sel. Đệ tử thân cận của Geshe Potowa là 
Geshe Langri Tangpa DorJe Seng-øe. 


Truyền thống đặt tiêu chuẩn theo kinh nghiệm thực 
chứng (Kadampa), chú trọng sự điều phục tám mỗi bận 
tâm thê tục (từ đây gọi là bát phong-ND), từ bỏ đứt khoát 
mọi quan tâm đến cuộc sống đời thường này, đồng thời 
luyện tâm đến giác ngộ bằng cách yêu thương chăm sóc 
những người khác thay vì chăm sóc bản thân mình. Thông 
qua các vị đạo sư nói trên, tỉnh hoa của truyền thống này 
đã được bảo vệ như là phép tu tập quý báu nhất của truyền 
thống cựu Kadam. 


Sau đó, Lama Tsong Khapa vĩ đại cùng với người học 
trò tỉnh thần và thân cận nhất của ngài là Khedrub 
Rinpoche sáng lập truyền thống tân Kadam. Một trong 
những đệ tử thân cận là Chen-nga Lodro Gyaltsen đã biên 
soạn luận giảng : "Khai mở Cánh cửa Pháp, Giai đoạn 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Đâu của việc Tụ Tâm trên đường Đạo từng Bước đên Giác 
Ngộ". 


Tác phẩm này như một chìa khóa mở ra con đường dẫn 
dắt những hành giả sơ căn đến với Pháp. Do đó, những ai 
quan tâm đến nó sẽ hưởng được những lợi ích lớn lao. Đối 
với Lama Zopa Rinpoche tác phẩm này đã trở thành nền 
tảng cho những kinh nghiệm hết sức xác thực về Pháp. 

Với sự toàn tâm toàn ý, tôi một lòng hoan hỉ giới thiệu 
luận giảng này. Tôi chân thành dâng lời cầu nguyện, 
nguyện rằng cuốn sách này sẽ góp phần xoay chuyền tâm 
thức của tất cả chúng sanh hướng về Pháp và dẫn dắt họ 
mau chóng đến bến bờ Giác Ngộ hỉ lạc và an lành. 


Kirii Tsenshab Rinpoche 


Dharamsala, Ấn Độ. 


LỜI NÓI ĐẦU CỦA NGƯỜI BIÊN TẬP 


Tháng hai năm 1990, hơn một trăm Phật tử từ nhiều 
nơi trên thế giới tập trung vèhọc ở tu viện có tên Root 
Institute, một trung tâm Phật giáo trong thành cô Bồ Đề 
Đạo Tràng, Ấn độ, nơi mà Đức Phật đã thành tựu Chánh 
Giác cách đây 2500 năm. Lớp học là một cái lều rộng trang 
hoàng nhiều màu sắc được dựng lên trên nền đất của tu 
viện ngày xưa. 


Khóa học này là một phần hoạt động định kỳ của các 
khóa giảng giáo lý và lễ quán đảnh có tên "Kỷ ziệm sự 
thành tựu giác ngộ lần thứ ba" do Tô chức Bảo tồn Truyền 
thống Phật giáo Đại thừa (viết tắt FPMT) lập ra. 


Từ ngày 16 đến ngày 25 tháng hai năm 1990, Lama 
Thubten Zopa Rinpocbe (từ đây trở đi, từ "Rinoche" chỉ 
cho Lama Zopa-ND), người lãnh đạo tinh thần của FPMT, 
đã giảng về "những giáo huấn của truyền thống 
Kadampa"; khóa học có mười bài giảng dựa theo tác phẩm 
Khai mở Cánh cửa Pháp do vị hành giả du già Tây tạng 
Lodro Gyaltsen trước tác vào thế kỷ 15. 


Rinpoche đã gây ngạc nhiên cho các đệ tử đang theo 
học khi tuyên bố rằng vào cuối những năm hai mươi tuổi 
sau khi đọc tác phẩm đó, Rinpoche mới hiểu được ý nghĩa 
chân thật của việc tu tập Pháp. Họ ngạc nhiên bởi vì qua 
nhiều năm theo học với Rinpoche và thông qua uy tín của 
ngài, các đệ tử hiện diện trong khóa học, bằng kinh 
nghiệm, đã biết rằng Rinpoche từng giây phút đã và đang 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





hiễn dâng cuộc đời mình cho Pháp, cho việc tu tập tâm 
linh; đồng thời họ cũng biết rằng Rinpoche là một tắm 
gương hoàn hảo của một hành giả tu tập Pháp. Như vậy rõ 
ràng, có một nhân duyên đặc biệt đề được nghe khóa giảng 
này. 

Như Rinpoche thuật lại trong phần dẫn nhập, ngài sinh 
năm1946 trong vùng Solu Khumbu nước Nepal gần núi 
Everest. Theo lời kế lại của mẹ ngài, khi bắt đầu biết nói 
Rinpoche thường bảo: "ôi là Lawudo Lama". Lawudo 
Lama có tên thật là Kunsang Yeshe đã mất năm 1945; ông 
nổi tiếng là một hành giả khổ hạnh và đạt giác ngộ rất cao. 
Trong hai mươi năm cuối đời, ông đã sống và thiền định 
trong một hang động ở Lawudo, và là người dẫn dắt tâm 
linh cho dân cư địa phương. Đặc biệt ông đã phụng sự dân 
làng với một năng lực vô tận và cũng như các đại hành giả 
du già, ông đã vượt qua được nhu cầu nghỉ ngủ. 


Trên thực tế, bé trai đã được thừa nhận là vị tái sinh 
của Lawudo Lama. Ngawang Chopelđệ tử chính của 
Lawudo Lama, theo truyền thống, đã đến tham vấn nhiều 
Lama cao cấp ở Tây tạng, tất cả đều đồng ý xác nhận vị tái 
sinh này. Thêm nữa, Lama Zopa Rinpoche đã chỉ trúng các 
vật dụng cũ của Lawudo Lama đã dùng. 


Trong phần dẫn nhập, Rinpoche kể cho chúng ta nghe 
về thời niên thiếu của ngài. Đầu tiên, Rinpoche ở tại tu 
viện Thami, về sau tại Rolwaling, Nepal và cuối cùng đi 
đến Tây tạng, ở tu viện của Doma Geshe Rinpoche xứ 
Pagri. Lawudo Lama là một hành giả cư sĩ thuộc truyền 
thống Nyingma, trái lại khi Lama Zopa Rinpoche đến ở tu 
viện Domo Geshe, Rinpoche lần đầu tiếp xúc với truyền 

_-§- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





thống Gelug và trở thành một tu sĩ. VỊ Hộ Pháp ở tu viện 
cũng xác nhận Rinpoche là một Lama tái sinh và đã cho 
những chỉ giáo đề nuôi dạy ngài. 

Sau ba năm ở Pagri, Rinpoche quyết định đi đến tu 
viện Sera, một trong những trường đại học Phật giáo nồi 
tiếng của Gelug ở gần Lhasa để tiếp tục tu học. Tuy nhiên 
vị Hộ Pháp bất ngờ khuyên Rinpoche đừng đi và nên ấn tu 
thiền định. 


Như Rinpoche kể lại, khi nghe tin người Trung Hoa 
sắp đến vùng Pagri, Rinpoche bỏ đi đến nước Bhutan rồi 
sang Ấn Độ, tới Buxa Duar ở miền Tây Bengal. Rinpoche 
ở lại đây tám năm, tiếp tục tu học với hàng trăm Lama, các 
tăng, và ni sư di cư sang, sống trong một trại tập trung của 
người Anh lập nên trước đây. 


Chính trong lúc này, Rinpoche được Lama Thubten 
Yeshe thuộc Tu viện Sera, quan tâm chăm sóc và từ đó 
Rinpoche luôn luôn là đệ tử tâm huyết cho đến khi Lama 
Yeshe mất vào năm 1984. Khi Lama Yeshe mắt, Rinpoche 
đã nói: "Lama Yeshe đối với tôi còn hơn một người cha, 
hơn một người mẹ", "Lama Yeshe đã chăm sóc tôi như gà 
mẹ dùng mỏ mớm thức ăn cho con". 


Ròng rã suốt hai mươi năm sau đó, hai vị Lama này đã 
có những tác động rất lớn lao đến thế giới phương tây, thu 
hút hàng ngàn đệ tử nhờ vào năng lực giảng dạy cũng như 
lòng từ bị bao la; các ngài miệt mài họat động vì lợi ích 
người khác. 

Năm1965 khi Rinpoche bị đau phổi đang điều dưỡng ở 
Darjeeling, hai Lama đã gặp Zina Rachevsky, đệ tử đầu 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





tiên của họ từ Mỹ đến. Là con gái một nhà quí tộc Ukraina 
trốn sang Pháp trong thời cách mạng Nga; cô Zina bắt đầu 
nhận sự giảng dạy từ Lama Yeshe và Rinpoche với vốn 
liếng tiếng Anh mới học, làm thông dịch cho cô ta.Từ đó 
về sau, cả hai Lama đã đặc biệt dạy Pháp cho các đệ tử 
phương Tây bằng tiếng Anh. 


Vào năm 1968, lúc đó Zina đã xuất gia, họ cùng 
chuyền tới Nepal. Và chính ở Nepal sự nối kết của hai vị 
Lama với các đệ tử phương Tây bắt đầu phát triển mạnh. 
Trước tiên, họ ở Baudhanath ngay ngoài thành 
Kathmandu, nơi có một cái tháp Phật cô. Theo như 
Rinpoche kế lại "mỗi ngày từ cửa số, Lama Yeshe đưa mắt 
nhìn ra xa tới ngọn đôi phía bắc, bên kia những đám ruộng 
bậc thang dưới thung lũng. Ngài dường như bị ngọn đôi 
thu hút và vào một ngày nọ chúng tôi ra khỏi nhà đi đến 
tận ngọn đôi đó để xem xét. Đó là đổi Kopan". 

Đồi Kopan trước kia là nơi ở của nhà chiêm tỉnh của 
Vua Nepal, và năm 1969 hai vị Lama đời đến đó ở. Năm 
sau, nhận lời mời của thân quyến, Rinpoche trở về thăm 
Solu Khumbu và trong thời gian này, người con trai của 
Lawudo Lama trao lại cho Rinpoche hang động Lawudo 
cùng các đồ dùng trước đây của cha mình. Cũng chính 
trong thời gian này, Rinpoche mới hoàn thành được tâm 
nguyện của Lawudo Lama là lập một tu viện cho con em 
trong vùng. Rinpoche đặt tên ngôi trường là "7rzung tâm 
Mount Everesf". 

Năm 1971, Rinpoche ban bài giảng đầu tiên cho một 
nhóm mười hai đệ tử phương Tây - một bài giảng sâu sắc 
về thiền định và triết lý Phật giáo. Chính lần giảng dạy đầu 

>0 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





tiên này mà sau đó đã trở thành sự kiện mang tính thông lệ 
hàng năm và thu hút hàng trăm người tham dự từ nhiều nơi 
trên thê giới. 

Chán ngán xu hướng tôn sùng vật chất, thiếu thốn một 
điều gì có thể phù hợp cho những khao khát nội tâm, 
những người phương Tây đã tìm đến đây và đã cảm xúc 
sâu xa bởi những phương pháp của Phật giáo Đại thừa tràn 
đầy lòng từ bi và minh triết, thực tiễn. Đó không phải là 
những ngôn từ trống rỗng mà là một truyền thống giáo lý 
và những thực hành thiền định sống động, một dòng truyền 
thừa từ thầy sang trò không gián đoạn, xuất phát từ Đức 
Phật truyền cho tới ngày nay. Các phương pháp đó có hiệu 
quả rõ rệt, lấy bằng chứng cụ thể từ việc sống cùng với các 
Lama, lắng nghe họ giảng, cũng như làm theo những lời 
chỉ đạy dành riêng cho mình hay để ý tới những hành động 
của các Lama khi ở cùng người khác. Đây là những 
phương pháp thê hiện rất sống động về sự nhãn nại, ưu ái, 
hài hước, uyên bác, hoan hi, tràn đầy lòng thương yêu. 


Đáp lại yêu cầu của các đệ tử phương Tây mỗi lúc một 
nhiều, các Lama đã đi phương Tây lần đầu vào năm 1974. 
Họ đến nước Mỹ, Úc, New Zealand và chặng dừng chân 
đầu tiên là ở New York. Rinpoche nói: "Chuyến đi không 
gây ngạc nhiên cho tôi lắm vì tôi đã không thấy lạ đối với 
những nơi ấy nhờ vào việc học tiếng Anh từ tạp chí Times, 
và gặp nhiều người phương Tây trẻ có, già có, nghe họ nói 
về kinh nghiệm sống của họ ở đó". 

Sau các chuyến đi của hai Lama, các đệ tử ở nhiều 
quốc gia bắt đầu thành lập các trung tâm giảng Pháp và 
Thiền định, và vào năm 1975 khi mạng lưới các trung tâm 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





này đủ lớn mạnh, Lama Yeshe quyết định đặt tên cho hệ 
thống này là Tổ chức Bảo tồn Truyền thống Phật giáo Đại 
thừa (viết tắt FPMT). Kopan là đầu mối của tổ chức này. 
Mỗi năm Rinpoche mở lớp giảng được gọi là "Khóa giảng 
tháng mười một". Số lượng trung tâm tăng không ngừng, 
và hàng năm các Lama từ Kopan đi đến các trung tâm trên 
thế giới, đáp ứng những lời mời thỉnh giảng dạy càng lúc 
càng tăng. 

Giờ đây "Trung tâm Mount Everesf` đã dời từ núi 
xuống thung lũng Kathmandu ở Kopan, cơ sở này tiếp tục 
mở rộng thêm để phục vụ việc tu tập cho người Sherpas, 
Manangpas, Tsumpas và cho nhiều người khác nữa ở 
Nepal cũng như cho những người Tây tạng. 


Năm 1973 Zina Rachevsky bị bệnh và chết giữa lúc 
đang ấn tu thiền định. Theo như Rinpoche nói, có những 
dấu hiệu lúc Zina mắt cho thấy ni sư đã thành tựu những 
chứng ngộ tâm linh. 


Một năm sau, khi về thăm lại hang động Lawudo, 
Rinpoche bắt gặp cuốn sách giáo lý mà nó được làm nền 
tảng cho tác phẩm này. Cuốn sách đó đã khiến Rinpoche 
nói rằng chỉ sau khi đọc nó, Rinpoche mới tìm ra được 
"phương cách tu tập Pháp". 

Nội dung cuốn sách như thế nào mà khiến Rinpoche, 
một hành giảvĩ đại, đã nói như vậy? Như Rinpoche có giải 
thích, Khai mở Cánh cửa Pháp (tên cuốn sách-ND) là 
"£hực hành đầu tiên bạn phải áp dụng nếu bạn muốn fu tập 
Pháp". 


Tu 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Như Rinpoche xác định ngay từ đầu và cũng như trong 
suốt tác phẩm này, điểm chủ yếu là: một thực hành được 
coi là tu tập tâm linh hay không, không phải được xác định 
bằng hình thức tu tập như Thiền định, cầu nguyện hay tụng 
kinh, trì chú mà phải được xác định bằng động cơ (tâm 
nguyện) muốn tu tập. Rinpoche chỉ rõ cái gọi là hoạt động 
tâm linh có thể không phải là hành động tu tập Pháp, nói 
cách khác, nó không đem tới một quả vị thiện hạnh nếu nó 
được thúc đầy bởi ham muốn, gắn với những thành đạt tầm 
thường của đời sống thế tục này. 


Ngược lại ngay cả cái gọi là một hoạt động thế tục có 
thể sẽ là sự tu tập Pháp nếu nó được thúc đây bởi một động 
cơ vì mục tiêu lớn rộng hơn, lâu dài hơn. 


Theo quan điểm của Phật giáo Đại thừa, động cơ của 
một hành động được coi lớn nhất là ước muốn thành tựu 
giác ngộ để dẫn dắt người khác đạt tới trí tuệ và đại bi tối 
thượng. Tiêu điểm này là độc nhất vô nhị của Đại thừa, 
con đường của các Bồ Tát - các vị có được tâm giác ngộ, 
bồ đề tâm không cần dụng công (mặc nhiên tự phát) ; nói 
cách khác, một động cơ Đại thừa tự nhiên và liên tục tự 
phát. Lamrim - đường đạo từng bước đưa tới giác ngộ - đã 
vạch rõ những phương pháp khác nhau để thành tựu bồ đề 
tâm. Giáo lý này bao gồm những phép tu từng bước, rút từ 
các lời dạy của Đức Phật, lần đầu tiên được Lama Atisha 
vĩ đại giảng dạy ở Tây tạng vào thế kỷ mười một. 


Một phương pháp rất hữu hiệu khác nữa để phát triển 
bồ đề tâm là làm theo một loạt các lời dạy và thiền định, 
được gọi là chuyển hóa suy nghĩ hay luyện tâm (tiếng 
Tạng: lo-jong). Phương pháp này đặc biệt nhắn mạnh sự tu 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





tập trao đôi mình với người, nói cách khác, yêu thương 
chăm sóc người khác thay vì nuông chiêu bản thân mình. 


Nói chung, hành giả học sử dụng từng giây phút của 
cuộc sống - dù đang được sung sướng hay bất hạnh - để 
phá hủy chướng ngại lớn nhất của bồ đề tâm, đó là thói 
quen chỉ biết có mình, chỉ biết lo cho mình. 


Trong tác phẩm Giải thoát trong Lòng Bàn tay, 
Pabongka Dechen Nyingpo giải thích rằng: 


Phép chuyển hóa suy nghĩ (lo-jong) có thể xua tan 
bóng tối của vị kỷ (nuông chiều mình - ND), giống như 
một tỉa sáng có thể xua tan đêm đen. Nó có thể trừ khử 
căn bệnh vị kỷ giống như thảo dược có thể trị lành 
bệnh tật. Trong thời đại ngày nay khi năm thứ suy đồi 
đang rất phố biến và các phép tu khác không hiệu quả 
thì phép luyện tâm này (lo jong) sẽ giúp được cho bạn 
và bạn sẽ không bị các nghịch cảnh gây trở ngại. Phép 
tu này có tác dụng rất to lớn. (tr. 588-589) 


Phép luyện tâm này được dạy đầu tiên vào thế kỷ thứ 
tám bởi Shantideva, vị đạo sư Đại thừa ở Ấn Độ; ngài 
khuyên các hành giả du già thực hành phép tu tập này một 
cách bí mật bởi vì, như Pabongka Dechen NyiIngpo nói, 
chúng không "!2m hải lòng một bình chứa không thích 


hợp". 

Chính Đại sư Atisha đã đem giáo lý này đến Tây tạng 
và bí mật trao truyền cho Dromtonpa, đệ tử ruột của ngài. 
Và từ đó bắt đầu giòng truyền thừa Kadampa vĩ đại gồm 
các vị du già nổi tiếng trong phép tu tập chuyên hóa suy 


>¿'> 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





nghĩ (lo-Jong). Và ngày nay các du già Đại thừa áp dụng 
phép tu tập này trong các khóa thiền chính. 


Luận giảng Khai mở Cánh cửa Pháp thuộc truyền 
thống Kadampa này. Cuốn sách chủ yêu nhấn mạnh đến 
nhược điểm của sự ham muốn, đến vô thường và cái chết. 
Những điều này là "những thực hành đẫu tiên nếu bạn 
muốn fu tập Pháp", bởi vì, thực tế mà nói, một khi thấy 
được rằng liền sau ham muốn có nhân của đau khổ, bạn 
mới có khả năng tu tập và cuối cùng bạn mới có thể hoán 
đổi mình với người khác đề phát triển bồ đề tâm. 

Với cuốn sách "Cánh cửa Mãn nguyện" này, Lama 
Zopa Rinpoche đã sử dụng những lý lẽ mạnh mẽ, xác thực, 
nêu ra cho người đọc thấy rằng, bằng việc thực hành 
những phương pháp này và bằng sự nhận biết không có cái 
tôi để nuông chiều, chúng ta có thể phát hiện được sự mãn 
nguyện và sự hạnh phúc của mình ỏ mức sâu sắc nhất, tức 
là sự giác ngộ, và từ đó chúng ta có thể dẫn dắt người khác 
đạt tới trạng thái giác ngộ viên mãn. 


Đây là lời khuyên tâm huyết, cốt lõi trong những bài 
giảng của Rinpoche từ khi ngài ban cho khóa thiền định 
đầu tiên năm 1971. Rinpoche là một Kadampa trong thời 
hiện đại. Ngài là một tắm gương điển hình hoàn hảo về 
những lời giảng mà ngài đã dạy và ngài đã không ngừng 
yêu thương chăm sóc người khác hơn là bản thân mình. 

Từ khi người thầy kính yêu của ngài là Lama Yeshe 
qua đời vào năm 1984, Lama Zopa Rinpoche là vị Lãnh 
đạo Tinh thần duy nhất của FPMT. Tổ chức này tiếp tục 
phát triển ở nhiều nước, có hơn bảy mươi trung tâm thiền 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





định, nhập thất, chữa bệnh cũng như những tu viện, nhà 
xuất bản và các hoạt động khác nữa trên mười bảy quốc 
gia. 


Kopan đang phát triển mạnh. Trung tâm Mount Everest 
giờ đây là nhà của hơn 250 tăng mi đang theo học giáo lý 
Phật theo cách thức tu viện truyền thống. 


Rinpoche không ngừng đi nhiều nơi trong thế giới 
(mandala) của Ngài, giảng dạy và dẫn dắt hàng ngàn đệ tử. 
Đặc biệt nhất trong số các đệ tử mà Rinpoche đang dẫn dắt 
có Lama Tenzin Osel Rinpoche, sinh năm 1985 ở Tây Ban 
Nha, được đức H.H.Dalai Lama chính thức thừa nhận là vị 
tái sinh của Lama Thubten Yeshe. Giờ đây đến lượt Lama 
Zopa là "côn hơn một người cha, hơn một người mẹ". 
Rinpoche chăm lo dạy dỗ vị Lama trẻ này từng giây từng 
phút, chuẩn bị cho Lama trẻ này có thể đảm đương một 
khối lượng rất lớn các hoạt động Phật Pháp với tư cách là 
Lama Yeshe. 


Chúng tôi chân thành biết ơn Merry Colony, Alfed 
Leyens, Connie Miller, Paula Chichester và Roger Munro 
đã đóng góp cho cuốn sách này được xuất bản. Xin cầu 
nguyện cho những ai đọc Cánh cửa Mãn nguyện nhanh 
chóng nhận ra tiềm năng tự tại, đạt tới hạnh phúc tối 
thượng. 


x?lẾ‹ 


1. PHẢN DÂN NHẬP 


Giống như việc nhào nắn bột bằng tay 
Chắc chắn bạn chuyển hóa được tâm bạn 
theo cách bạn muốn. 


Khai Mở Cánh Cửa Pháp 


NĂM 1974, khi đang ở trong hang động trước đây là 
nơi Lawudo Lama ẩn tu trong vùng Solu Khumbu, Nepal, 
tôi (Lama Zopa Rinpoche-ND) quyết định xem lại tất cả 
các kinh sách của ông. Hầu hết là kinh sách thuộc truyền 
thống Nyingma (cổ mật) liên quan đến việc tu tập các hộ 
pháp bổn tôn (deity), nhưng có một luận giảng mà nó là 
nền tảng của cả bốn truyền thống Phật giáo Tây tạng; đó là 
tác phẩm "Khai mở Cánh cửa Pháp: Giai đoạn Đầu của 
việc Tu Tâm trên đường Đạo từng Bước đến Giác Ngộ". 


Được coi như bộ tuyển tập các lời khuyên dạy của 
nhiều Geshes Kadampa, cuốn Khai mở Cánh cửa Pháp 
được biên soạn bởi Lodro Gyaltsen, một đệ tử của Lama 
Tsong Khapa và đồng thời là đệ tử của Khedrub 
Rinpoche.Ngài Khedrub là một trong hai trưởng tử tâm 
linh của Lama Tsong Khapa. Cuốn sách này trình bày giai 
đoạn khởi đầu của việc chuyền hóa suy nghĩ, tức luyện tâm 
- nói cách khác, đây là việc đầu tiên cần thực hành nếu bạn 
muốn tu tập Pháp. 


Chỉ đến khi đọc được cuốn sách này tôi mới biết đích 
thực việc thực hành Pháp là như thế nào. Cả quãng đời 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





trước đó tôi đã không biết được như thế. Thông thường, 
việc thực hành Pháp là tụng kinh, nghiên cứu, ghi nhớ, 
thảo luận, đọc lời cầu nguyện, hành lễ, vân vân. Nhưng chỉ 
đến khi đọc cuốn sách này tôi mới biết được việc thực 
hành là như thế nào. Tôi ngạc nhiên sửng sốt khi thấy rằng 
toàn bộ những việc làm của tôi trước đây không phải là tu 
tập. Tôi tự xét lại và thấy toàn bộ những gì học thuộc lòng 
và cầu nguyện suốt bao năm tháng đã không phải là Pháp. 
Từ bao năm tháng, không có gì là Pháp cả 


Tôi sinh năm 1946, gần Lawudo xứ Thami, Nepal. Khi 
tôi khoảng ba hay bốn tuổi, mẹ tôi gửi tôi vào một tu viện 
gần nhà đề chú tôi dạy chữ. Ông ta là một tu sĩ theo truyền 
thống Nyingma.Nhưng việc học không kéo dài lâu vì tôi 
quá nghịch ngợm, tôi hay trồn khỏi tu viện để chạy về nhà 
mẹ nhiều lần. Nên mẹ tôi quyết định gửi tôi đến một nơi 
văng và xa hơn, đó là vùng Rolwaling. Rolwaling là một 
địa danh huyền bí thiêng liêng của Ngài Liên Hoa Sanh 
(Padmasambhava), ở đó có nhiều hang động được ban ân 
phước. 


Một người chú khác nữa tên là Ngawang Gendun đã 
đưa tôi đi Rolwaling. Chúng tôi phải đi vượt qua nhiều dãy 
núi đá rất nguy hiểm, đá rơi nằm trên lối đi có nước chảy 
băng qua, và rồi phải đi qua vùng núi tuyết trong một hay 
hai ngày. Khi băng qua vùng núi tuyết chúng tôi đã thấy 
nhiều khe nứt của băng tuyết sâu tới hơn ba mươi mét tựa 
hồ như có biển dưới đáy. Thật là một chuyến đi gian khô. 

Tôi sống ở Rolwaling đựơc bảy năm, học đánh vần và 
học đọc. Thầy dạy học là chú Ngawang Gendun lúc đó đã 
là tu sĩ. Tôi học chữ cái và đọc tiếng Tây tạng , học thuộc 

„iếs 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





lòng kinh cầu nguyện, đọc Kangyur (Kinh Phật) 
vàTengyur (luận giảng của các vị tôn giả ở Ân Độ) ngoài 
ra còn đi dâng lễ Pujas tại nhà các dân làng. 


Ở Solu Khumbu nhiều cư sĩ không biết chữ. Các Lama 
cho phép họ tham dự các lễ quán đảnh nhưng họ không thể 
nhập thất ân tu. Các tu sĩ có thê đọc hiểu Kinh điển nên 
được nhập thất, còn cư sĩ trì tụng nhiều triệu biến Chú Lục 
Tự Om Mami Padme Hung và các câu chú khác. Vì không 
biết chữ, các cư sĩ được các Lama cho phép hành trì theo 
khả năng của họ. 


Lễ ra các cư sĩ phải tự mình trì chú nhưng họ thường 
đến gặp các tu sĩ ở gần nhà và nhờ họ phụ đọc dùm cho đủ 
túc số đã phát nguyện. Họ mang khoai, nông sản khác đến 
và nói với tu sĩ: "Tôi đã phát nguyện đọc mấy triệu biến 
của câu chủ. Báy giờ tôi nhở sự đọc giúp cho tôi". Họ đọc 
một số rồi yêu cầu vị sư đọc số lượng còn lại. 


Tôi ở đó được bảy năm tụng đọc các Kinh Kangyur, 
Tengyur và PraJnaparamita (Bát Nhã Ba La Mật-ND) tại 
nhà các cư sĩ khi chú tôi được mời đến hành lễ Pujas. Có 
khi chúng tôi cử hành lễ Pujas cho người chết. Theo phong 
tục khi có người chết, thân nhân tổ chức lễ PuJas đặc biệt 
và cúng dường một số tiền lớn cho các tu sĩ và các người 
khác. 

Khi tôi lên mười tuổi, tôi đi Tây tạng, đến ở tu viện của 
Domo Geshe Rinpoche gần Pagri. Tôi ở đó được ba năm. 
Buỗi sáng tôi tập học thuộc lòng Kinh điển, thời gian còn 
lại trong ngày tôi đến nhà dân làng hành lễ Pujas. Tôi trải 
qua cuộc thi đầu tiên ở đó với người quản lý dâng lễ cúng 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





dường cho các tu sĩ. Pagri là một trung tâm mua bán sầằm 
uất, có nhiều thương gia đến từ Lhasa, Tsang hay từ Ân Độ 
- từ rất nhiều nơi. 


Vào tháng ba năm 1959, người Trung hoa đến Tây 
tạng nhưng vì Pagri gần biên giới Ấn nên chưa có gì nguy 
hiểm. Một năm sau tôi được chỉ dạy để thực hiện việc ẩn tu 
đầu tiên về phép tu Đạo sư Du già "Lama Tsong Khapa 
Guru Yoga" ở một tu viện gần đó, có tên là Pema Choling, 
một chi nhánh trực thuộc tu viện của Domo Geshe. Tôi 
chưa hiểu biết gì về thiền định. Tôi chỉ tụng các lời cầu 
nguyện, đọc Migtsemas (lời cầu nguyện khi tu tập Lama 
Tsong Khapa Guru Yoga-ND). Tôi cho là đã hoàn tất đợt 
nhập thất, nhưng tôi không biết là đã tu như thế nào, cũng 
không biết đọc được bao nhiêu câu chú. 


Vào cuối năm 1959, cảm thấy sắp bị nguy hiểm, chúng 
tôi quyết định đi Ấn Độ. Một ngày nọ, khi nghe tin rằng 
vài ngày tới, người Trung hoa sẽ đến, chúng tôi bí mật bỏ 
đi vào ban đêm. Chúng tôi chỉ cần vượt qua một ngọn núi 
là tới được nước Bhutan. Chúng tôi vượt biên trong đêm 
tối, không thấy rõ đường, có lúc lội xuống bùn và trượt 
chân. Có những người du mục ở ngay biên giới. Nếu để họ 
thấy sẽ nguy hiểm vì nghe nói có công an ở cùng với họ, 
nhưng may thay, dù có chó sủa nhưng không người du 
mục nào ra khỏi lều cả. 


Cuối cùng chúng tôi cũng đến được Ấn Độ. Chúng tôi 
đến Buxa Duar, xứ Tây Bengal; tại đây chính phủ Ấn độ 
thu xếp cho các tu sĩ từ các tu viện Sera, Ganden và 
Drepung được định cư tiếp tục tu tập. Khi còn là thuộc địa 
Anh, thì Buxa là nơi giam giữ các tù nhân trong đó có 

- 9ñ 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Mahatma Gandhi, Nehru. Dãy nhà lúc trước Mahatma 
Gandhi bị giam nay trở thành nơi các ni sư ở, và chỗ Nehru 
bị giam nay trở thành phòng cầu nguyện của Tu viện Sera. 


Tôi bắt đầu học triết lý Phật giáo với Geshe Rabten 
Rinpoche, học cuốn các "Cjzj để Tập hợp" (Collected 
TopIcs - Dura), một môn học tranh luận đầu tiên. Nhưng 
Geshe Rabten có nhiều đệ tử và rất bận rộn nên một người 
học trò của Geshe là Gen Yeshe, người vừa mới qua đời, 
hồi đó đảm nhận dạy tôi. Sau đó, tôi theo học với Lama 
Yeshe. 

Khi ở Buxa, tôi bị đau phối vì điều kiện sống quá thiếu 
thốn. (Dĩ nhiên đó không phải là lý do duy nhất, mà còn đo 
nghiệp của tôi nữa!). Sau đó Lama Yeshe và tôi đi 
Darjeeling, ở lại đó chín tháng để tôi có điều kiện chữa 
bệnh. Và chính trong thời gian đó, tức là năm 1965, khi 
chúng tôi đang ở trong tu viện của Domo Geshe ở 
Darjeeling, chúng tôi lần đầu tiên gặp Zina Rachevsky, 
một đệ tử từ phương Tây đến. Cha của Zina trước kia là 
một hoàng tử Nga, nhưng gia đình đã trốn sang Pháp trong 
thời kỳ cách mạng Nga. Z1na sinh ra ở Pháp. Sau đó gia 
đình sang định cư ở Mỹ. 


Zina muốn chúng tôi đi định cư ở Sri Lanka và mở một 
trung tâm Phật Pháp ở đó. Chúng tôi đã xin được phép của 
đức Dalai Lama và chính phủ Tây tạng, nhưng Zina gặp 
trở ngại nên việc đi SrIi Lanka bất thành. Vì tôi là người 
Nepal nên cuối cùng chúng tôi quyết định đi Nepal. 


Khi đến Nepal, chúng tôi ở trong một tu viện Gelug 
gần Baudhanath Stupa, ngay ngoài thành Kathmandu. Mỗi 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





ngày qua cửa số, Lama chăm chú nhìn đến một ngọn đồi 
đặc biệt. Ngài dường như bị ngọn đôi thu hút và vào một 
ngày nọ, chúng tôi đi xem ngọn đôi đó. Đó là đồi Kopan. 


Trong thời gian này, mẹ tôi cùng một số bà con từ Solu 
Khumbu đi đến Kathmandu để hành hương. Cứ mười hai 
năm một lần có một lễ hội đặc biệt và toàn thể cư dân vùng 
núi Himalaya xuống núi đi hành hương đến thung lũng 
Kathmandu. Năm đó họ yêu cầu tôi về lại quê nhà. Nên tôi 
về Solu Khumbu. 


Vào dịp này, hang động Lawudo được giao lại cho tôi, 
và tôi bắt đầu xây dựng tu viện Lawudo. Lama Yeshe cũng 
đang xây dựng tu viện Kopan. Hai tu viện được xây dựng 
cùng thời gian và cùng lúc đó tôi tìm thấy được quyền sách 
của Lodro Gyaltsen. 


Chuyển Hóa Tâm 


"Khai mở Cánh cửa Pháp" chủ yêu dạy về sự vô 
thường, cái chết và những nhược điểm của ham muốn tức 
là những chướng ngại tạo nên bởi tám pháp thế gian (từ 
đây sẽ dùng từ bát phong-ND). Bát phong, tức tám thứ lo 
phiền này, là: 


1. Vui sướng khi được lợi (Lợi) 

2. Buồn khổ khi bị thiệt hại (Thiệt hại) 
3. Muốn vui sướng (Sướng) 

4. Không muốn bất hạnh khổ sở (Khổ) 

5. Muốn nghe những lời ưa thích (Khen) 


6. Không muốn nghe những lời khôngưa (Chê) 


2) 22 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





7. Muốn được ca ngợi (Vinh) 
§. Không muốn bị phê bình lăng mạ (Nhục) 


Tôi không biết đến bây giờ quyên sách này đã dịch ra tiếng 
Anh hay chưa. Về tư tưởng, quyền sách này không phải 
khó hiệu nhưng có nhiều thuật ngữ cỗ cần được giải thích. 


Vào lúc đó tôi đọc quyên sách thấy rất bổ ích. Nó dạy 
rằng, giống như nhào nắn bột bằng tay, chắc chắn bạn có 
thê chuyển hóa tâm theo cách bạn muốn. Tâm thức có thể 
được luyện đề đi theo hướng này hay hướng khác. Giờ đây 
cách suy nghĩ của tôi không còn cứng ngắc, nhưng vào 
thời điểm đó, khi hiểu được một ít ý nghĩa của giáo lý, tôi 
sẽ thấy khó chịu nếu có ai đến cúng dường (ý nói Rinpoche 
muốn tự nghiêm khắc bản thân - ND). 


Sau khi tìm thấy quyên Khai mở Cánh cửa Pháp, tôi đã 
thực hiện một đợt ẩn tu hộ pháp bốn tôn (deity). Tôi cho 
rằng nhờ quyên sách này tôi đã hiểu được cách thực hành 
Pháp nên ngay ngày nhập thất đầu tiên tôi có được sự bình 
an hỉ lạc không thê tin được. Lúc đó, ảnh hưởng của bát 
phong được giảm đôi chút nên tâm tôi được tĩnh lặng hơn 
và thanh tịnh hơn. Giống như đẹp bớt đất đá ngăn cản 
đường đi, tâm tôi bớt đi chướng ngại của bát phong. Đây là 
điều đã làm cho đợt nhập thất ấn tu đó thành công. Mặc dù 
trước khi nhập thất tôi đã không đọc kỹ các lời hướng dẫn 
cho việc tu tập tantra (Kim cang thừa-từ đây sẽ dùng từ tu 
tập tantra - ND) nhưng tôi đã nhận được ân phước của hộ 
pháp bồn tôn vì chướng ngại trong tâm bớt đi. 


Cố găng kiểm soát tâm bạn cho sạch hết chướng ngại 
rồi thì Pháp thanh tịnh trong tâm sẽ mang bạn đến gần hộ 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





pháp bồn tôn hơn. Mặc dù bạn có thê không quen với việc 
thiền định nhưng ân phước của hộ pháp bổn tôn sẽ đến với 
bạn. Những dấu hiệu tốt ban ngày lúc đang thiền định cũng 
như ở ban đêm trong giấc mơ biểu lộ cho thấy hộ pháp bổn 
tôn hài lòng với bạn và đang ban ân phước cho bạn. Dường 
như việc nhận được ân phước từ hộ pháp bổn tôn không 
tùy thuộc duy nhất vào sự hiểu biết thiền định trong giai 
đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu của đạo lộ tantra. 


(Dĩ nhiên bạn không thê tiếp tục nhập thất nếu khi càng 
ân tu thì lung tức là gió, là bệnh bạn có, càng phát triển 
nhiều hơn. Sau khi tiếp xúc với Phật giáo Tây tạng bạn sẽ 
biết tất cả về lung. Trước đó bạn không biết nhiều về nó. Ở 
đây, nguyên nhân chính của lung là không khả năng thực 
hành ý nghĩa chân thật của Pháp, tinh túy của giáo lý này) 


Kirti Tsenshab Rinpoche, người nắm giữ Phật Pháp 
thiêng liêng đã nói: "Toàn bộ Kinh điển của Phật (tiếng 
lạng là Kangyur) và các luận giảng của các vị Tôn giả 
(tiếng Tạng là Tengyur) đều nói tới sự điều phục tâm". 
Toàn bộ các lời dạy này đều nhăm vào việc luyện tâm, 
chuyền hóa suy nghĩ. Toàn bộ Kinh điển của Phật nói tới 
Sự chuyển hóa tâm, điều phục tâm. 


"Khai mở Cánh cửa Pháp" dạy về chuyên hóa suy nghĩ 
như tôi đã lưu ý. Vì sao được gọi là chuyên hóa suy nghĩ? 
Cái gì ngăn cản và làm mất hiệu quả việc chúng ta lắng 
nghe, suy ngẫm ý nghĩa của giáo lý, thiền định về đường 
đạo mà giáo lý nêu ra? Đó là bát phong, sự ham muốn bám 
chặt cuộc sống này. Mục đích đặc biệt của cuốn luận giảng 
này là kiểm soát bát phong- đây là sự chuyền hóa suy nghĩ. 


-24- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Toàn bộ lời dạy của Lamrim - con đường đạo từng 
bước đưa tới giác ngộ- là chuyển hóa suy nghĩ. Mục đích 
chính của Lamrim là điều phục tâm. Đây là lý do tại sao 
việc lắng nghe, suy ngẫm và thiền định về các lời dạy 
Lamrim rất lợi ích. Khi các lời dạy khác không có hiệu quả 
thì việc nghe giảng và đọc Lamrim có thể điều phục tâm 
bạn. Lamrim chứa đựng một sự sắp xếp đặc biệt có thể 
điều phục được tâm thức. 


Cuốn Lamrim đầu tiên được biên soạn bởi Lama 
Atisha với tiêu đề "Ngọn đèn Soi đường tới Giác ngộ". Tác 
phẩm đó bắt đầu bằng việc dạy quán về sự tái sinh được 
thân người hoàn chỉnh - tám tự do và mười thuận lợi. Tuy 
nhiên đến lượt Lama Tsong Khapa, ngài mở đầu cuốn sách 
bằng việc quán về sự sùng mộ thầy, coi đó là gốc của 
đường đạo . 


Giờ đây, chúng ta suy xét xem cái gì ngăn cản sự phát 
triển đạo lộ từng bước đưa tới giác Ngộ trong tâm ta, cái gì 
không cho phép chúng ta có được những thực chứng đầu 
tiên về lòng sùng mộ thầy hay sự tái sanh thân người 
hoàn chỉnh. Lại một lần nữa, đó là bát phong. Bát phong 
không cho phép việc thực hành Lamrim trở thành Pháp. 
Cái gì không cho phép các hoạt động thường nhật trở thành 
Pháp? Từ sáng sớm cho tới đêm khuya cái gì không cho 
phép những hành động của chúng ta trở thành Pháp? Chính 
là bát phong, sự ham muốn bám chặt cuộc sống này. Đây 
là trở ngại ngăn cản sự phát triển Lamrim ở trong tâm ta từ 
lúc bắt đầu tu tập cho đến khi Giác Ngộ, nó không cho 
phép chúng ta có được những thực chứng như s? sùng mộ 
thầy hay sự tái sinh thân người hoàn chỉnh. 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Chúng ta cần luyện tâm bằng việc soI rọi lại những 
nhược điểm của bát phong và đối chiếu với những lợi ích 
vô tận khi buông bỏ được bát phong. Đặc biệt, chúng ta 
luyện tâm bằng sự Thiền định về vô thường và chết. Một 
khi sự luyện tâm sơ khởi này được làm, bạn sẽ mở được 
cánh cửa Pháp. Rồi thì không chút khó khăn bạn sẽ có khả 
năng thực hành Pháp. Và bạn sẽ có khả năng làm được mọi 
hành động bạn muốn như nhập thất hay các Pháp hành 
khác. Nói chung, mọi hành động bạn làm đều là Pháp. 
Ngoài ra, bạn còn có khả năng bắt đầu phát triển trong tâm 
những thực chứng trên đường đạo từ lòng sùng mộ thầy 
hay sự tái sinh thân người hoàn chỉnh cho tới sự giác ngộ. 
Bạn có khả năng phát khởi, tiếp tục và hoàn tất con đường 
đạo đưa tới sự giác ngộ trong tâm bạn. 


Tất cả những kết quả này đều đến từ sự luyện tâm ngay 
bước đầu tiên, đó là Khai mở Cánh cửa Pháp. Nếu bạn 
thực hành được ý nghĩa của giáo lý này, bạn sẽ kiểm soát 
được bát phong thay vì để chúng điều khiển bạn. Thay vì 
bị tước đoạt sự tự do, bạn giành lấy sự tự do cho mình. 
Nếu không, bạn sẽ không có tự do, không tự chủ độc lập. 


“..n 


2. HIỂU BIÊT CÁCH THỰC HÀNH PHÁP 


Có gắng loại bỏ các thái độ tiêu cực mang đến đau 
khổ, và gia tăng các thái độ tích cực mang đến hạnh phúc. 


Động Cơ Thúc Đây 


HÃY CÓ một động cơ (tâm nguyện) mong rằng, với 
sự lắng nghe từng lời trong cuốn luận giảng này bạn sẽ có 
khả năng nhận biết được toàn bộ con đường đạo đưa tới 
giác ngộ, nhất là bồ đề tâm. Hãy nguyện cầu sao cho điều 
này xảy ra tức thì, sao cho bạn có thể khiến điều này cũng 
xảy ra cho tất cả chúng sanh hữu tình. Hãy nguyện cầu 
rằng mỗi chữ trong luận giảng này nhiếp phục được tâm 
của các chúng sanh hữu tình ngay tức thì. Hãy nguyện cầu 
rằng toàn bộ con đường đạo đưa tới giác ngộ nhất là bồ đề 
tâm sẽ được phát triển trong tâm của tất cả chúng sanh hữu 
tình. 


Việc lắng nghe luận giảng này sẽ làm lợi chính tâm của 
bạn và sau đó nhờ vào việc lắng nghe, bạn sẽ có khả năng 
làm lợi kẻ khác. Khi bạn giải thích luận giảng này cho 
người khác, mỗi lời nói sẽ có được nhiều năng lực bởi vì 
bạn đã xác lập được động cơ muốn đem những lợi ích tối 
đa đến cho các chúng sanh hữu tình khác. Nếu bây giờ bạn 
xác lập được động cơ như vậy trong khi bạn đang lắng 
nghe luận giảng này thì sau này lời giảng của bạn sẽ có khả 
năng điều phục tâm người khác rất nhanh và khiến họ phát 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





sinh đường đạo. Điêu này sẽ xảy ra vì nhờ vào năng lực 
của tâm. 


Lúc lắng nghe giáo lý, sẽ rất ích lợi khi nghĩ rằng đây 
là cách thức mà tất cả chư Phật đang dẫn dắt bạn. Nhiếp 
tâm được như vậy sẽ khiến cho bạn cảm nhận được mối 
liên kết gần gũi hơn nữa với chư Phật. Hãy nghĩ rằng chư 
Phật đang giảng cho bạn nghe, dẫn dắt bạn đạt tới hạnh 
phúc ở các đời sau, tới được giải thoát và giác ngộ. Hãy 
cảm nhận được điều này trong lòng. Với sự thiền quán như 
vậy, tâm bạn sẽ khiến bạn nhận được ân phước của tất cả 
chư Phật. 


Hãy nghĩ rằng: "Dù mắt bao nhiêu kiếp, dù khó khăn 
đến đâu tôi PHẢI đạt được trạng thái trí huệ siêu việt của 
tâm (từ đây trở đi sẽ dùng từ Phật tánh), thoát khỏi mọi 
chướng ngại, hoàn tất mọi chứng ngô vì lợi ích của tất cả 
chúng sanh hữu tình là mẹ ở cùng khắp không gian. Do đó, 
tôi đang xác định rõ thái độ đúng đắn để lắng nghe Pháp 
thiêng liêng, theo đúng những thực hành truyền thống của 
các vị Lama trong dòng truyền thừa". 


Trong thời gian ngắn ngủi ở Bồ Đề Đạo Tràng linh 
thiêng quý báu này, nơi nhiều ân phước nhất và vĩ đại nhất 
này, nơi một ngàn chư Phật sẽ hạ thế, chúng ta nhân cơ hội 
này hãy tích luỹ công đức vô lượng nếu có thê. Cho nên 
hãy toàn tâm toàn ý lắng nghe luận giảng này. 


-28- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Hãy Nắm Được Tinh Túy Của Thân 
Người Quí Báu 


Lodro Gyaltsen mở đầu luận giảng Khai mở Cánh cửa 
Pháp bằng việc cung kính đảnh lễ xưng tán vị thầy, chư 
Phật, chư Bồ tát, chư hiền thánh Tăng như sau: 


Cầu mong sao giáo lý của Đức Phật, cội nguồn của 
mọi lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh hữu 
tình, phát triển đồi dào. Con nguyện cầu giáo lý được 
phát triển cùng khắp. Con nguyện cầu mọi chúng sanh 
hữu tình nhận được ân phước vô lượng. 


Tựa đề của luận giảng được nhắc lại lần nữa: Khai mở 
Cánh cửa Pháp: Giai đoạn Đầu của việc Tu Tâm trên 
đường Đạo Từng bước đến Giác Ngộ, và luận giảng được 
tiếp tục như sau: 


Con quỳ lạy dưới gót chân hoa sen vô nhiễm của 
đạo sư, người là một với tất cả chư Phật và chư Bồ tát 
mười phương và con xỉn quy y đạo sư. 


Với sự cung kính đảnh lễ dưới chân hoa sen của đạo 
sư, sự nương tựa vào đạo sư, con nhận được mọi sự 
viên mãn. Với sự tôn kính và sùng mộ, con xin đảnh lễ 
vị hộ pháp bốn tôn đạo sư. 


Vì thương yêu tất cả những người mà tự đáy lòng 
muốn thực hành Pháp, tôi sẽ nói ra đây cách thức thực 
hành Pháp thiêng liêng. Để làm cho các trí giả hoan hỉ, 
tôi sẽ tiết lộ bài học được trích dẫn từ các giáo lý của 
Đức Phật cùng với các luận giảng của các vị tôn giả 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





cũng như các lời dạy của đạo sư. Hãy lắng nghe với sự 
tôn kính và sự tập trung nhất tâm. 


Vị đạo sư mà Lodro Gyalsen quì lạy đảnh lễ là 
Khedrub Rinpoche, một trong những trưởng tử tâm linh 
của Lama Tsong Khapa. Không chỉ riêng Lodro Gyaltsen 
tôn vinh xưng tán Khedrub Rinpoche mà còn các thiên 
nhân như Brahma, Indra và tất cả chúng sanh trong ba cõi. 
(Quyền sách nói tiếp - ND). 


Từ cửa miệng thiêng liêng của đạo sư quý báu, tỉnh 
hoa của chư Phật ba thời, đã tuyên thuyết như sau: 
"Bạn phải giành lấy càng nhiều càng tốt tỉnh hoa của 
đời người quí bảu với (tám) tự do và (tườ) thuận lợi 
ngay lúc này. Để được vậy, bạn hãy xem xét sự khác 
nhau giữa tâm bạn và tâm súc vật". 


Hãy khảo sát tâm của một con thú. Nó nghĩ "/ôi muốn 
được sướng. Tôi không muốn bị lạnh. Tôi không muốn 
đói." Nêu không nghĩ được điều gì khác hơn thế thì bạn 
cũng không khác hơn con thú. Do đó việc nắm bắt cái tinh 
hoa của thân người là rất quan trọng và để làm được vậy, 
bạn không nên bị ràng buộc vào đời sống này. 


Bồ tát Shantideva vĩ đại cũng nói trong quyền Bồ 74 
Hạnh như sau: 


Thật cực kỳ khó khăn để có được thân người hoàn 
chỉnh này, mà ưu thế được xác định bởi những tự do và 
những thuận lợi. Vậy nếu không quyết tâm giành lấy 
những lợi lạc của thân người ngay bây giờ thì làm sao 
có được lại thân người ở kiếp sau? 


-30- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Khi hỏi làm sao bạn sẽ có được một tái sinh thân người 
hoàn chỉnh khác nữa ở kiếp sau, câu hỏi này ám chỉ rằng 
bạn sẽ không có được một thân người khác nữa trừ phi bạn 
quyết tâm giành lấy lợi lạc từ chính thân người hiện tại 
này. Và tại sao bạn cần giành lấy lợi lạc của thân người 
hiện tại để có một thân người kiếp sau nữa? Tại vì bạn 
không muốn đau khổ và bạn muốn sung sướng. Chẳng có 
ai lại muốn khổ đau và không muốn hạnh phúc. Với thân 
người hiện tại hoàn chỉnh này chúng ta có cơ may tạo nhân 
duyên được hạnh phúc và tránh khổ đau. 


Hạnh phúc và khổ đau đến từ tâm của bạn, không phải 
từ bên ngoài. Tâm bạn là nhân của hạnh phúc. Tâm bạn là 
nhân của khổ đau. Đề có được hạnh phúc và tránh khỏi đau 
khổ bạn phải giải quyết tâm của bạn. Nơi giải quyết là ở 
ngay trong tâm bạn. Bạn cần loại bỏ các yếu tố tinh thần 
nào, các suy nghĩ nào mang đau khổ đến. Bạn cần xác 
định những cách suy nghĩ sai trái mang lại khổ đau cũng 
như những cách suy nghĩ đúng đắn mang đến hạnh phúc. 
Bạn sẽ làm được như vậy bằng cách nương tựa vào một 
giáo lý đúng, chẳng hạn như Phật Pháp. Trong tâm của 
chính bạn - nơi giải quyết vấn đề - bằng sự lắng nghe, suy 
nghĩ, Thiền định, bạn cố gắng loại bỏ các thái độ tiêu cực 
mang đến đau khổ và phát triển các thái độ tích cực mang 
đến hạnh phúc. 


Phân Biệt Đạo Đức Và Phi Đạo Đức 


Ngay lúc này đây, chúng ta đã gặp được Pháp không 
sai lạc, đó là giáo pháp của Đức Phật đặc biệt là giáo lý 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Đại Thừa - Cỗ xe Lớn - nó chỉ ra con đường đạo đưa tới 
giải thoát trọn vẹn và giác ngộ viên mãn. Chúng ta đã gặp 
đạo sư của Đại Thừa, chúng ta đang có thân người hoàn 
chỉnh tức là đã có đủ điều kiện cho phép chúng ta đưa giáo 
lý vào thực hành. 


Từ hôm nay, ngay giây phút này chúng ta còn lại một 
số lượng này của năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây để 
sống. Từng mỗi ngày, giờ, phút, giây này là thời gian quyết 
định nơi mà chúng ta sẽ đi tới khi đời này kết thúc. Từ nay 
cho đến khi thoát khỏi luân hồi sinh tử, chúng ta chỉ có hai 
con đường để đi sau khi chết: đến cõi luân hồi đau khổ hay 
cõi luân hồi sung sướng. Không có con đường thứ ba. 
Từng mỗi ngày giờ, phút, giây này là thời điểm để quyết 
định, để chuẩn bị. Bạn tự chọn lấy quyết định trong từng 
ngày, giờ, phút, giây này cho đến khi cái chết xảy ra. Bạn 
có thể quyết định tránh khỏi bị tái sinh làm chúng sanh ở 
các cõi luân hồi đau khổ và được tái sinh ở các cõi luân hồi 
sung sướng. Mỗi ngày, mỗi phút này là hết sức quan trọng 
bởi vì bạn đến gần cái chết hơn sau từng đó ngày, từng đó 
phút. Bạn hãy suy nghĩ cho kỹ, soi xét tận đáy lòng của 
bạn. Bạn đang có cơ hội để chọn và chuẩn bị đi đến nơi 
bạn muốn. Do vậy mỗi phút giây đang có này sẽ cực kỳ 
quan trọng, cực kỳ quý báu. 


Như ngài Long Thọ (Nagaz7una) có nói trong Trảng 
hoa Quỷ báu (The Preclous Garland): 

Các hành động được thúc đấy bởi tham, sân, sỉ là 
phi đạo đức. Từ những hành động này xuất hiện tất cả 
chúng sinh luân hồi đau khổ. Từ những hành động đạo 


và c. 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





đức xuất hiện tất cả chúng sinh luân hồi luôn sung 
sướng trong tât cả các đời. 


Như ngài Long Thọ giải thích, mọi sự - từ hạnh phúc 
tạm thời đến hạnh phúc vĩnh cửu, từ những việc khó khăn 
bất lợi từ đây trở đi sẽ dùng từ "vấn để") xảy ra từng ngày 
đến những đau khổ về sau ở các cõi luân hồi không dứt, tất 
cả đều tùy thuộc vào tâm bạn, tuỳ thuộc vào các hành động 
đạo đức hay phi đạo đức của riêng bạn. 


Mỗi hành động liên quan đến hai động cơ thúc đây: 
động cơ nhân và động cơ ngay lúc hành động. Động cơ 
nhân là động cơ gốc của hành động, là suy nghĩ đầu tiên 
mà nó xuất hiện trong tâm để tác hành: nó là nghiệp của 
tâm, là hành vi khởi đầu. Còn động cơ ngay lúc hành động 
là suy nghĩ của bạn đang khi bạn bị thúc đây mà hành động 
theo bằng thân hay lời: đó là hành động tiếp nối của tâm. 


Cho nên, nghiệp liên quan đến các suy nghĩ của tâm. 
Mang thân của kiếp luân hồi sung sướng (ở cõi trời hay cõi 
người) hay mang thân của kiếp luân hồi đau khổ (ở địa 
ngục, ngã qui, súc sinh) tất cả đều là tạo tác của tâm bạn, 
những kiếp luân hồi này được tạo nên bởi cách suy nghĩ 
của bạn, bởi các động cơ của bạn, chủ yếu là động cơ 
nhân. 


Bạn không thể quả quyết chắc chắn là sẽ không sinh 
vào đọa xứ trừ phi bạn đạt được mức độ nhẫn nhục trong 
giai đoạn chuyển hóa (tức gia hành đạo). Và khi bạn đạt 
được mức độ này bạn sẽ có được sự tin tưởng trọn vẹn là 
sẽ không sinh vào đọa xứ. Khi đạt được giai đoạn kiến đạo, 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





bỏ được lòng tham, bạn không tạo ra những nghiệp xấu ác 
mới, tức là nhân mới của luân hồi. 

Nếu bạn không chấm dứt được các chướng ngại do 
vọng tưởng thì chỉ có hai con đường tái sinh sau khi chết: 
các cõi thấp hay các cõi cao. Và nghiệp của bạn, tác hành 
của tâm, là động cơ sẽ quyết định đường nào phải đi. 


Dromtonpa, trưởng tử tâm linh của Lama Atisha đã 
hỏi: "Các hành động được thúc đẩy bỡi bát phong sẽ đưa 
đến kết quả gì?" Lama Atisha trả lời: "Kết quả là chính 
nó" Tôi (Lama Zopa Rinpoche) nghĩ "chính nó" có nghĩa 
là hoàn toàn đau khổ. Và muốn câu trả lời được rõ hơn, 
Dromtonpa liền hỏi tiếp "sẽ /à quả gì ở các kiếp sau?" 
Lama Atisha trả lời: "Địa ngục, ngã qui, súc sinh". Điều 
này có nghĩa rằng bất kỳ hoạt động nào được làm bởi 
những suy nghĩ bát phong, dính mắc vào cuộc sống này, 
đều là phi đạo đức. 


Nói chung, mười điều phi đạo đức nêu ra sau đây, là 
những dẫn giải về các nghiệp bất thiện và khi quả được 
chín sẽ tái sanh vào các cõi thấp: sát sanh, trộm cướp, tà 
dâm, nói láo, nói lời độc ác, nói chia rẽ, nói thêu dệt, tham 
lam keo kiệt, ác ý, tà kiến. Có những ví dụ khác như đối 
với một tu sĩ thọ giới đầy đủ sẽ có một loạt các nghiệp bất 
thiện phải tránh như đánh người, bỏ giới luật, sắm hối một 
mình. Trong các bài giảng Lamrim Giải thoát Trong lòng 
Bàn tay, Pabongka Dechen Nyingpo nói rằng đánh người 
đưa đến quả sẽ sinh vào địa ngục nóng và đau không thê 
nào chịu nổi, còn việc bỏ giới sẽ sinh vào Địa ngục Đen, 
nhẹ nhất trong các giới luật là sám hối một mình sẽ tái 
sanh vào Địa ngục Sống lại. 

=1» 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Trong khi thực hành các phép tịnh hóa như thiền định 
Kim Cương Tát Đỏa, lễ lạy, cũng như sám hối các việc 
làm phi đạo đức, việc nhớ lại và hiểu rõ định nghĩa về phi 
đạo đức là rất quan trọng: đó là, những việc làm bỡi bát 
phong, dính mắc vào đời sống này, đều là phi đạo đức. 
Nhớ lại định nghĩa bao quát này về thế nào là hành động 
phi đạo đức, chúng ta sẽ có một tầm nhìn rộng rãi về 
nghiệp bất thiện cần được tịnh hóa, bằng không, những gì 
chúng ta sám hối sẽ rất hạn chế. Và không chỉ nghĩ nhớ lại 
những việc làm trong đời hiện tại mà còn hình dung tất cả 
các hành động trong vô số kiếp đã tái sinh. 


Mặc dù chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang thực hành 
Pháp, nhưng hoặc chúng ta không có động cơ hoặc động 
cơ quá yếu nên việc thực hành không được trọn vẹn. 
Chúng ta đang trì chú nhưng tâm bị xao lãng, nên công đức 
yêu kém và vào cuối thời khóa chúng ta không cúng dường 
công đức vừa mới tích lũy hay cúng dường với tâm kiêu 
hãnh nên công đức cũng sẽ yếu kém. Hoặc dù có hồi 
hướng công đức cho việc thành tựu Giác Ngộ nhưng để 
sân hận và ganh tị xuất hiện sẽ phá huỷ công đức và làm 
chậm những kinh nghiệm chứng ngộ trong nhiều kiếp. 


Chúng ta tạo phước đức rất nhỏ, ít thiện nghiệp và khi 
có được phước đức thì cũng không trọn vẹn. Trong khi đó 
chúng ta lại tạo những nghiệp bắt thiện rất mạnh. Nếu cái 
chết xảy ra bây giờ chắc chắn chúng ta sẽ tái sanh đọa xứ. 
Và nếu sinh ra ở đó, chúng ta sẽ không có cơ hội tu tập 
Pháp cho hạnh phúc đời sau và cho sự giác ngộ. Sẽ không 
có cơ hội để tu tập Pháp cho mình và cho người khác. 
Chúng ta ngập chìm trong khổ đau và rồi tạo thêm ác 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





nghiệp. Cũng vậy, khi chết và tái sinh trong các cõi thấp, 
chúng ta tiếp tục lang thang trong luân hồi bất tận. 


Chúng ta không chỉ đến gần cái chết khi từng phút giây 
qua đi mà chúng ta còn đến gần các địa ngục nóng hay 
lạnh. Trước đây tôi đã lưu ý sự đến gần cái chết nhưng trên 
thực tế còn tệ hơn nữa, chúng ta đến gần các đọa xứ. 


Ba mức độ hạnh phúc 


Nếu bạn hiểu được Lamrim, con đường đạo từng bước 
đến giác ngộ, bạn sẽ biết những lợi lạc với thân người hoàn 
chỉnh này. Mức độ đầu tiên là hạnh phúc ở các kiếp sau, có 
nghĩa là sẽ nhận được thân của chúng sanh luân hồi sung 
sướng như thiên nhân hay thân người. Mức độ thứ hai là 
giải thoát khỏi luân hồi, vĩnh viễn thoát khỏi gông cùm của 
nghiệp và vọng tưởng (phiền não). Mức độ thứ ba là đạt 
được trạng thái vô ưu vô trụ, Giác Ngộ viên mãn, dứt bỏ 
hẵn hai loại chướng: chướng bởi vọng tưởng và chướng 
che lấp trí huệ siêu việt.Ba lợi lạc này, nói cách khác là ba 
mức độ hạnh phúc, là điều Shantideva đã đề cập trong câu 
thơ nêu ra ở trước, và Shantideva lưu ý chúng ta phải đạt 
được chúng một khi đang có thân người tái sanh hoàn 
chỉnh hiện tại này. 


Đề nhận được ba lợi lạc này chúng ta cần đi theo các 
con đường đạo từng bước của ba mức độ của ba loại chúng 
sinh có căn cơ. Mức đầu tiên là sơ căn, được mô tả theo 
cách sau đây bởi Lama Atisha trong quyền Ngọn đèn Soi 
đường đến Giác Ngộ. Ngài nói rằng nếu động cơ chỉ nhắm 


„3Ó ¿ 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 








tới việc cắt đứt hoàn toàn sự bám chặt vào cuộc đời này và 
đạt được thân của chúng sanh luân hồi sung sướng ở kiếp 
sau thì nhờ vào việc nhận ra những sai trái của hành vị phì 
đạo đức, hành giả buông bỏ mười điều ác, làm mười điều 
thiện. Người này vì bảo vệ được nghiệp (làm lành lánh dữ 
- ND), sống đạo đức, mong có hạnh phúc đời sau, nên là 
một chúng sanh sơ căn. 


Với mức độ thứ hai tức trung căn, hành giả thấy được 
rằng toàn bộ cõi luân hồi -vọng tưởng cùng với nghiệp sẽ 
tạo ra các uân này - chỉ là đau khổ. Vì bị ô nhiễm bởi mầm 
mồng vọng tưởng nên các uấn lại tạo ra luân hồi kiếp sau 
lần nữa. Khi thấy biết luân hồi toàn là đau khổ như trong 
nhà lửa, người này sẽ quay lưng với luân hồi sanh tử, quyết 
tâm buông bỏ luân hồi. Họ hoàn toàn không còn bị luân 
hồi, kể cả những gì tốt đẹp nhất của luân hồi, cám dỗ. 
Mong muốn của các chúng sinh trung căn là thoát khỏi 
luân hồi, khỏi gông cùm của nghiệp và vọng tưởng, và 
phương pháp đề đạt được điều này là thực hành con đường 
đạo của ba tu tập cao hơn, đó là Giới, Định và Huệ (Tam 
vô lậu học-ND). 


Bây giờ ở mức độ thứ ba, người thượng căn, hoàn toàn 
từ bỏ sự nuông chiều mình, thay vào đó là chăm lo chúng 
sinh khác, mong muốn đạt giác ngộ tối thượng vì lợi ích 
của chúng sanh. Phương pháp để đạt được ước nguyện này 
là thực hành đường đạo của thừa nhân tức Đại Thừa 
(Paramitayana), họ tu tập lục độ øarw/as của một vị Bồ 
tát (Bồ thí, Nhẫn nhục, Trì giới, Tinh tấn, Thiền định, Trí 
tuệ). Trên căn bản này người thượng căn cũng tu thừa quả 
tức là Kim cang thừa (VaJrayana). 


Việc tu tập con đường thượng căn tùy thuộc vào việc tu 
tập con đường từng bước của trung căn, một cách tổng 
quát, họ cần có thái độ hoàn toàn buông bỏ luân hồi và tu 
tập Tam vô lậu học. Và đến lượt việc tu tập con đường 
trung căn phải tùy thuộc việc tu tập con đường từng bước 
của sơ căn, điều này có nghĩa là một cách tổng quát, họ 
phải có thái độ dứt bỏ sự bám chặt vào cuộc đời này và tu 
tập Giới hạnh như mười điều thiện. Thuật ngữ mộ: cách 
tổng quát được dùng ở đây bởi vì thái độ và sự thực hành 
của đường đạo thứ nhất làm nên tảng cho đường đạo thứ 
hai và thứ ba, và thái độ và sự thực hành của đường đạo 
thứ hai làm nên tảng cho đường đạo thứ ba. 


Khai mở Cảnh cửa Pháp cũng mô tả ba đường đạo như 
Sau: 


BẤt kỳ ai thực hành Pháp hay các hoạt động thế 
gian với mong muốn tái sanh ở cõi trời hay cõi người 
trong kiếp sau thì được gọi là chúng sanh sơ căn. Mọi 
hoạt động vì động cơ này sẽ là nhân cho cõi luân hồi mà 
thôi. Bất kỳ ai muốn giải thoát khỏi luân hồi và họ thực 
hành Pháp quay lưng với các pháp thế gian thì được 
gọi là chúng sanh trung căn. Những hoạt động như vậy 
được gọi là thiện đức và là nhân cho sự giải thoát khỏi 
luân hồi sanh tử. 


BẤt kỳ ai mà có những hoạt động không chỉ nhằm 
đạt được sự tự giải thoát mà còn nhắm tới sự giải thoát 
tẤt cả chúng sanh thì người đó được gọi là chúng sanh 
thượng căn. Những hoạt động này là nhân cho sự thành 
tựu giác ngộ. 


-38- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Ba loại chúng sanh này được phân biệt hoàn toàn 
căn cứ theo tâm. 


Một chúng sanh có căn cơ phải là một trong ba loại 
chúng sanh vừa mô tả ở trên. Chúng ta phải soi rọi lại tâm 
mình, xem có thuộc vào một trong ba loại này hay không. 
Nếu không, chúng ta cố gắng đi vào được ba loại căn cơ 
đó. 


Súc sinh mang thân người 


Như Panchen Lama Losang ChokyI Gyaltsen có giải 
thích trong luận giảng của Ngài về quyền Ngọn đèn Soi 
đường đến Giác Ngộ của Lama Atisha như sau: 


Những ai sống trên đời chỉ nhắm đạt tới được hạnh 
phúc của đời này thì thực ra không phải là chúng sanh 
có căn cơ - họ là những chúng sinh tầm thường. 


Các sinh vật chẳng hạn như chuột, muỗi không nghĩ gì 
khác hơn ngoài sự vui sướng của đời hiện tại, và mọi hoạt 
động của chúng chỉ để tìm kiếm điều đó thôi. Cho nên 
chúng là những chúng sinh tầm thường. Những gì chúng 
nó làm chỉ nhắm tới cuộc đời này chứ không có gì đặc biệt. 
Khi có được thân người đặc biệt, thân người hoàn chỉnh, 
chúng ta phải luôn cố gắng làm sao để không giống như 
những chúng sinh tầm thường, những súc sinh ngu muội. 
Các hoạt động của chúng ta không thể giống như con vật. 
Nói cách khác, chúng ta không nên sống một cuộc sống y 
như các sinh vật không phải con người - các sinh vật đó 
không có được một thân người quý báu. 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Đạt được điều này hay không tùy thuộc vào thái độ của 
chúng ta. Chúng ta phải luôn canh chừng tâm của mình, 
coi tâm như một đối tượng mà ta luôn quán sát nó. Chúng 
ta phải là thám tử theo dõi tâm. Điều này sẽ cho chúng ta 
sự tự do, cho phép chúng ta nhận ra cách suy nghĩ sai trái 
hay còn gọi là động cơ phi đạo đức, đồng thời cũng nhận 
ra cách suy nghĩ đúng đắn hay còn gọi là động cơ đạo đức. 
Cảnh giác nhận biết các thái độ của chính mình sẽ giúp 
chúng ta có được sự tự do để chuyên hóa tâm từ phi đạo 
đức thành ra đạo đức. Được như vậy, đời ta mới vượt trội 
hơn đời của một súc vật và chúng ta mới hoàn thành được 
mục tiêu với tư cách một con người. Cụôc sống trở nên có 
ý nghĩa. Nếu không được như thế thì, giỗng như một diễn 
viên trên sân khấu mang mặt nạ hay mang y phục của một 
vị thần trong điệu vũ tôn giáo, chúng ta đang mang một 
mặt nạ con người trong khi ở trong tâm, chúng ta là một 
súc sinh. Chúng ta là một súc sinh mang thân người. 


Trong tác phẩm Bồ Tút Hạnh, ngài Shantideva vĩ đại 
CÓ nÓI: 

Đã nhận được sự tự do này một lần, nếu tôi không 
luyện tâm cho được đạo đức thì tôi làm gì được khi tôi 
tái sinh trong các đọa xứ,với vô minh và khổ đau bất 
tận? 

Thật y như một giấc mơ đẹp vì đang có được thân 
người quý báu này với tám tự do và mười thuận lợi; giống 
như người hành khất tìm thấy một triệu đô la trong thùng 
Tác. 


- 40 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Shantideva khẳng định rằng nếu chúng ta không luyện 
tâm cho được đạo đức, chúng ta sẽ sinh vào các đọa xứ mà 
tiếng Tây tạng gọi là ngen-song. "Wgen" có nghĩa là "xáu 
ác" chỉ cho nghiệp bất thiện. "Song" có nghĩa "đi /ới". 
Nghĩa của từ này: vì nghiệp bất thiện một người phải đi 
tới; tâm thức sẽ di trú vào thân một súc sinh, một qui đói 
hay một chúng sinh địa ngục. 

Nếu một chúng sinh sinh ra trong thân một con chó, 
một con heo hay một con sâu chắng hạn, chúng sinh đó sẽ 
ngu muội đến nỗi không có được tự do để hiểu được các ý 
nghĩa của đạo đức và phi đạo đức. Dù có ai ghé sát lỗ tai 
một con vật giải thích ý nghĩa về đạo đức hay phi đạo đức 
đó hằng bao nhiêu kiếp thì không có cách nào để con vật 
hiểu được ý nghĩa muốn nói. Đó là lý do tại sao ngài 
Shantideva nói "một khi tôi sinh ra trong đọa xứ mê muội 
và đau khổ bất tận thì tôi còn làm gì được?". Vào lúc đó 
chúng ta không thể làm gì được, đối với chúng ta mọi sự 
đã chấm dứt. Cho nên trước khi có thể tái sanh trong các 
cõi bất hạnh đó chúng ta hãy khôn ngoan nhanh chóng 
thực hành Pháp. 


Khi có được thân người quý báu này, bạn sẽ tự do 
luyện tâm mình cho được đạo đức, luyện tâm theo Pháp, 
cho nên, bạn hãy tích lũy nhiều thiện hạnh, đặc biệt thiện 
hạnh chính sẽ là tập trung nỗ lực luyện tâm trên đường đạo 
từng bước đến giác ngộ để có được ba loại căn cơ. Điểm 
chính là luyện tâm theo Lamrim. 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Thiên định về Lamrim 


Trong luận giảng Lamrim, ngài Pabongka Dechen 
Nyingpo giải thích rằng việc thiền định trực tiếp về 
Lamrim là rất tốt cho dù chỉ thiền định lời cầu nguyện 
Lamrim mà Lama Tsong Khapa đã viết trong tác phẩm 
Nền tảng của mọi Phẩm tính Tối. Thiền định trực tiếp có 
nghĩa là chúng ta trì tụng lời cầu nguyện Lamrim, luôn 
luôn nhất tâm với các ý nghĩa của lời cầu nguyện và nhờ 
vậy sự thực hành sẽ trở thành sự Thiền định trực tiếp về 
toàn bộ con đường đạo đến giác ngộ. Sự thiền định này 
quan trọng hơn nhiều so với việc trì tụng câu chú hay thậm 
chí cũng quan trọng hơn gặp được Phật. Điều này có thể 
giải thích được. Tại sao? Ở trong kỳ nhập thất ân tu, tại sao 
chúng ta thiền quán Đạo sư Du già, quán tưởng sự bất khả 
phân giữa đạo sư và vị hộ pháp bổn tôn? Tại sao chúng ta 
thiền quán các vị hộ pháp bổn tôn và trì tụng các câu chú 
rất nhiều biến (lần) như vậy? Là để giúp chúng ta thành 
tựu con đường đạo Lamrim. Nếu chúng ta không hiện thực 
hóa được ba căn bản của con đường đạo đến giác ngộ (từ 
đây trở đi, ba căn bản được hiểu là gồm có: buông bỏ, bồ 
đề tâm, tánh Không-ND) thì chúng ta sẽ không thê thành 
tựu được con đường Tantra. Chúng ta có thể có một số 
kinh nghiệm đến một mức độ nhất định nhưng không thể 
thành tựu được con đường đó. 

Nói ví dụ, nếu không thực chứng tánh Không thì không 
thể nào đạt được Tịnh quang (Chân như-ND), thân huyễn 
hay sự hợp nhất của địa vị Vô lậu học giữa thân thiêng 
liêng thanh tịnh nhiệm mâu hoàn hảo và tâm thiêng liêng 


siới De 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





nhiệm mầu hoàn hảo. Cũng vậy, nếu không có được ít nhất 
là mức tâm bồ đề có dụng công thì ngay cả việc Thiền 
quán nội hỏa cũng không tạo được nhân cho giác ngộ. 
Không có sự chứng ngộ hiện thực về bồ đề tâm thì không 
thể thực chứng được Tịnh quang và thân huyễn của giai 
đọan thành tựu. Đề đạt được Tịnh quang, nhân của Pháp 
Thân (Zjzrmakaya) và thân huyễn, nhân của Sắc Thân 
(rupakaya) hành giả cần tích lũy vô lượng công đức. Nhân 
tố giúp tích lũy vô lượng công đức cần có để đạt đến Tịnh 
quang và thân huyễn, chính là bồ đề tâm. 


Khi nhập thất ân tu về các hộ pháp bổn tôn, chúng ta trì 
tụng chú để cho chúng ta có khả năng có được những 
chứng ngộ Lamrim bên trong tâm chúng ta. Chúng ta thực 
hành phép tu Đạo sư Du già để nhận được các ân phước để 
có thể thê hiện được đường đạo Lamrim trong tâm chúng 
ta. Mọi việc được làm là nhắm tới lý do này. 


Sẽ không có cách nào đạt giác ngộ, thành tựu đường 
đạo Tantra trừ phi ba căn bản được thực chứng trong tâm 
bạn. Cho dù hành giả có khả năng trì tụng hàng triệu chú 
và thậm chí thấy được Phật, cũng không có cách nào đạt 
đến giác ngộ trừ phi người đó thực hiện được ba căn bản 
của đường đạo. Những gì Ngài PabongKa Dechen 
Nyingpo nói ở đây thật có ý nghĩa. Để hoàn thành đường 
đạo Tantra, hành giả phải luyện tâm trên đường đạo chung, 
đó là ba căn bản của đường đạo, là lamrim; không thể bỏ 
qua nó được. 

Thiền định trực tiếp Lamrim dù chỉ một lần cũng quý 
hơn các phép tu tập khác bởi vì nó để lại dấu ấn về toàn bộ 
đường đạo đến giác ngộ trong dòng tâm thức tương tục, 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





khiến sớm muộn gì cũng sẽ hiện thực hóa được toàn bộ 
con đường. Đây chính là những gì thực sự sẽ mang chúng 
ta đến giác ngộ. Nếu bỏ qua việc thiền định Lanrim thì 
cho dù chúng ta ấn tu bao nhiêu lần hay tu tập bao nhiêu 
phép tu khác, chúng ta sẽ không tìm thấy sự thay đổi nào 
trong tâm. Ngay cả sau khi trì tụng chú đến hàng triệu 
biến, mòn cả xâu chuỗi và ngón tay thì tâm vẫn chăng thay 
đổi gì. 

Tại sao không có gì xảy ra? Tại sao không có sự thay 
đổi trong tâm? Tại sao chăng có sự chứng ngộ nào? Tâm 
của ta vẫn giữ nguyên mức độ - hay có khi còn tệ hơn - bởi 
vì trên thực tế, chúng ta không luyện tâm theo Lamrim, 
đường đạo từng bước đến giác ngộ. Sẽ có nguy hiểm khi 
bỏ qua sự thực hành cốt lõi này giống như bỏ qua thân cây 
và lại đi tìm kiếm các cành cây. 

Ở phương Tây có nhiều loại hình thi đấu : đua xe, đua 
ngựa, chạy bộ, đi bộ. Và cũng ngay ở đây khi đi tìm hạnh 
phúc cho các đời sau hay sự giải thoát và giác ngộ, chúng 
ta nên có cuộc đua giữa việc tu tập Pháp với cuộc đời này. 
Hoặc ít nhất chúng ta nên cố làm cho hai điều đó ngang 
bằng nhau. Trong khi cuộc đời qua đi từng phút, từng giờ, 
từng ngày - thì chúng ta nên thực hành Pháp làm cho nó 
ngang bằng với cuộc đời. Như đức Dalai Lama thường nói: 
"Nếu ta không thể khiến cho toàn bộ thời gian trọn ngày 
trở thành Pháp thì cũng làm cho ít nhất nửa ngày trở thành 
Pháp" (và nói như vậy, không có nghĩa là bạn tu tập Pháp 
từ sáng sớm cho tới buổi trưa và sau đó không tu tập nữa). 


- 44 - 


3. BUÔNG BỎ CUỘC ĐỜI NÀY 


Lama Atisha đã trả lời: "Hãy buông bỏ 
cuộc đời này trong tâm bạn!" 


Lama Atisha 


LAMA ATISHA, người đầu tiên viết luận giảng 
Lamrim với tựa đề Ngọn đèn Soi đường đến Giác ngó, là 
một tôn giả vĩ đại với kiến thức và thực chứng vô lượng, 
người giúp phổ biến Pháp hết sức sâu rộng.Ngài đã thành 
tựu ngũ minh (năm tri thức-ND) thể hiện trí huệ siêu việt, 
thiền định nhất tâm và luôn được nhiều hộ pháp bổn tôn hộ 
trì. Ngài xây rất nhiều chùa, tu viện ở Ấn Độ, Tây Tạng và 
Nepal. Ngài thọ bảy mươi hai tuổi (từ năm 982 đến năm 
1054) trong đó có l7 năm ở Tây Tạng. 


Nhờ lòng tử tế của Ngài Lama Atisha khi viết Ngọn 
đèn Soi đường đến Giác ngộ mà giờ đây những ai đã gặp 
Lamrim sẽ không thê nhằm lẫn và biết mình bắt đầu ở đâu 
trên đường đạo từng bước đến giác ngộ. Những ai chưa 
gặp Lamrim sẽ không biết bắt đầu tu tập từ chỗ nào. Dù 
một người đã nghiên cứu rất nhiều kinh luận nhưng nếu 
bạn hỏi họ "ông bắt đâu tu tập như thế nào?" thì họ không 
biết làm sao trả lời. Và nếu có trả lời thì sẽ lầm lẫn trước 
thành sau, họ sẽ nói những phép tu tập ở khoảng g1ữa trước 
khi bàn tới bước khởi đầu của đường đạo. 


Chúng ta rất ư may mắn, vì khi viết Ngọn đèn Soi 
đường đến Giác ngộ, Ngài Atisha đã hợp nhất được toàn 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





bộ các con đường Kinh thừa và Tantra thừa của Đức Phật - 
Tiểu thừa, Đại thừa, Tantra thừa. Từ đó Ngài soạn thành 
một đường đạo trọn vẹn, một phép tu từng bước, và ai thực 
hành đều có thể đạt tới giác ngộ. Về phương diện giáo lý, 
luận giảng trình bày mọi việc rất rõ ràng, vấn đề duy nhất 
là, chúng ta không chịu tu tập. 


Lama Atisha có nhiều học trò nỗi tiếng : những người 
nổi tiếng ở Ấn Độ như tôn giả Bhumisara và Vua 
Mahapali, và ở Tây tạng, ngoài trưởng tử tâm linh là 
Dromtonpa còn có ba vị Geshe Kadampa: Gonpawa, 
Naljor Chaktri Chok và Jangchub Rinchen. Còn có nhiều 
học trò khác nữa chăng hạn như cháu trai của Vua Yeshe 
Od là Jangchub Od, Rinchen Zangpo, và Lotsawa Nagtso. 
Ngay cả những đệ tử của Lama Atisha cũng có được phẩm 
tính vô lượng như đã đề cập trong tiểu sử của họ. 


Khi Lama Atisha sắp qua đời, Geshe Naljor Chaktri 
Chok có nói với ngài: "Sau khi thấy qua đời con sẽ hiển 
trọn đời mình cho thiền định". Lama Atisha trả lời: "Hãy 
nên từ bỏ tất cả việc øì được coi là hành vì xấu". Lama 
Atisha đã không nói rằng thiền là tốt, ngài không nói: "Ô! 
vâng, như vậy là tốt" thay vào đó, ngài nói "Hãy buông bỏ 
việc gì được coi là hành vi xấu". 


Rồi Naljor Chaktri Chok nói tiếp với Lama Atisha: 
"Thôi được, con sẽ thỉnh thoảng giảng Pháp, thính thoảng 
thiển định". Lại lần nữa Lama Atisha lập lại câu trả lời như 
lần trước. Naljor Chaktri Chok suy nghĩ thêm rồi nói ra 
một đề xuất khác. Nhưng dù Naljor có nói gì, Lama Atisha 
vẫn giữ nguyên câu trả lời cũ. Cuối cùng Naljor Chaktri 


“3|ñ + 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Chok hỏi: "Vậy con phải nên làm gì?" Lama Atisha đáp: 
"Hãy buông bỏ cuộc đời này trong tâm". 


Khắc ghi lời dạy này trong lòng, Naljor Chaktri Chok 
đã vào rừng bách xù gần Tu viện Reting, sống không khác 
gì một con thú ở trong rừng. Ở đây không đề cập đến tâm 
của ông ta - chỉ nói tới thân. Ông ta sống cô độc, không 
gặp aI cả và qua đời ở đó. 


Dromtonpa 


Dromrtonpa là người phiên dịch của Lama Atisha; Ngài 
sinh ra ở phía Bắc Lhasa, rất gần với Tolung, nơi sinh của 
Lama Yeshe. Đây là một nơi thiêng liêng ở đó Lama 
Tsong Khapa đã thấy được Guhyasamaja và Mahakala. Và 
trong thời gian hành hương đến Tây tạng năm 1987 tôi 
(Lama Zopa Rinpoche) đã ban lễ quán đảnh Quán Thế Âm 
Bồ Tát ở đó. Đây cũng là nơi các tu sĩ của Trường Cao 
đẳng Tantra sơ cấp học giáo lý gốc tantra do tu viện trưởng 
dạy, học hát tụng lời cầu nguyện, và dự các kỳ thi. Dường 
như Dromtonpa đã sinh ra rất gần nơi đó. 


Đức Tara đã tiên đoán việc ra đời của Dromtonpa, 
Ngài là hiện thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Tara tiên 
đoán Dromtonpa sẽ là người nắm giữ Phật Pháp, tâm 
thiêng liêng của ngài sở hữu vô hạn năng lực hiểu biết 
Kinh điển cùng những thực chứng và Ngài linh kiến (thấy) 
được các hộ pháp bổn tôn với số lượng không thê nghĩ 
bàn. 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Trước khi đến vùng Trung Tây tạng và trở thành người 
phiên dịch cho Lama Atisha, Dromtonpa đã sống ở vùng 
Kham, làm thị giả cho Lama Setsuen. Sau khi gặp Lama 
Atisha, Dromtonpa đã hỏi Ngài điều gì là phép tu tốt nhất 
trong số những thực hành mà bản thân (Dromtonpa) đã 
làm. Dromtonpa đã kế cho Lama Atisha nghe về những 
phép thực hành của mình. Ngài cũng nói ra những nỗi cực 
nhọc khi phục dịch cho Lama Setsuen. Ban đêm Ngài phải 
mang vũ khí canh chừng đàn gia súc. Ban ngày Ngài phải 
làm việc quần quật suốt ngày. Ngài đốt các đống lửa. Ngài 
đưa lưng để cho bà vợ của Lama Setsuen ngồi lên vắt sữa. 
Có những lúc vừa mang vật nặng trên lưng, tay vừa xe dây 
thừng bằng lông gia súc, chân vừa đạp vừa phết bơ lên 
tấm da súc khô để làm cho nó mềm đi. Trong nhiều năm 
Ngài đã làm việc như thế - nhiều việc cùng một lúc. 
Dromtonpa kế cho Lama Atisha biết mọi sự. Lama Atisha 
nói: "Trong số những điều ông đã làm thì những việc cực 
nhọc mà ông phục dịch cho Lama Sefsuen mới là Pháp 
thực sự". 


Dromtonpa chân thành dâng hiến cuộc đời cho Lama 
Atisha trong suốt mười bảy năm ròng. Từ lúc gặp Lama 
Atisha, Dromtonpa luôn luôn ở bên cạnh thầy. Hằng đêm 
ngài thắp đèn bơ dâng cho thầy, đề thầy khỏi bị tối. 


Dòng truyền thừa của các Geshe Kadampa bắt đầu từ 
Dromtonpa. Ngài có nhiều đệ tử, trong đó có ba vị xuất sắc 
nhất, thường được biết là ba đệ tử chính; đó là Geshe 
Potowa, Geshe Chen-ngawa và Geshe Puchungwa; họ là 
những người nắm giữ Phật Pháp với vô lượng thực chứng 
sau khi thành lập Tu viện Reting vào năm 1057, 


-48- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Dromtonpa sông thêm bảy năm nữa, tông cộng ngải sông 
được năm mươi môt tuôi. 


Dromtonpa không phải là một tu sĩ mà là cư sĩ giữ năm 
giới nguyện. Khi quán tưởng các vị Lama truyền thừa của 
Lamrim, bạn hãy quán Dromtonpa là một người dân du 
mục Tây tạng, mặc áo chupa dày màu xanh làm bằng tấm 
da súc. 


Dromtonpa luôn luôn mặc quần áo cũ rách. Đôi khi 
ngài khoát vội lên người chiếc áo chuba không có tay áo, 
rồi đi vào rừng bách xù. Cắm hai hay ba cái cọc vào nhau 
rồi choàng một tắm đan bằng lông thú lên, như các dân du 
mục Tây tạng thường làm, Dromtonpa ngồi thiền định 
trong một chỗ nhỏ như vậy. Khi đi xuyên qua rừng, 
Dromtonpa thỉnh thoảng trì tụng đoạn văn ngắn trích từ 
Bức thư gửi Bạn của Ngài Long Thọ: 


Được, mắt, sướng, khổ, khen. chê, vinh, nhục những 
bát phong này không phải là chuyện của tâm tôi. Tất cả 
bát phong đó đối với tôi là giống nhau. 


Ngài cũng trì tụng một đoạn trong quyền Bồ Tát Hạnh 
như sau: "Tôi là người đi tìm giải thoát. Tôi không muốn bị 
ràng buộc với việc thọ nhận sự cúng dường hay sự tôn 
kính". Đôi khi ngài trì tụng cả đoạn, đôi khi ngài chỉ đọc 
câu đầu của đoạn văn. Trong khi đọc, ngài thường lắc đầu; 
ý muốn diễn tả rằng ngài chăng cần nhận vật dụng hay 
nhận sự tôn kính nào cả. 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Các Geshe Kadampa thường nói: "Đối với bản thân, 
Dromtonpa không cẩn sống một cuộc sống khổ hạnh, 
nhưng sở đĩ ngài làm vậy là để các đệ tử noi theo". 


Dromtonpa, người đã buông bỏ mọi hoạt động đời 
thường của thế gian, có lần được mời đến một nơi có tên là 
Rong để cử hành lễ cúng dường Puja cho các tu sĩ. Ngài 
gọi Pelgye Wangchuk là đệ tử của ngài đến và nói: "Lần 
này con đi. Ta không thể đi được. Ta ngôi ở đây, cô gắng 
buông bỏ cuộc đời này." 


Vào một ngày nọ có tu sĩ đi nhiễu vòng quanh tu viện, 
Dromtonpa gọi ông ta đến và nói: "Đi nhiễu là tốt, nhưng 
thực hành Pháp thì tốt hơn". VỊ tu sĩ khi nghe vậy nghĩ 
rằng: "Có thể lễ lạy tốt hơn". 


Khi thấy vị tu sĩ lễ lạy, Dromtonpa lại nói: "Lễ lạy thì 
tốt nhưng thực hành Pháp thì tốt hơn". Sau đó, khi vị tu sĩ 
trì tụng lời cầu nguyện và thiền định, Dromtonpa lại nói 
câu đó lần nữa. Cuối cùng tu sĩ hỏi: "Vậy con nên làm gì?" 
Dromtonpa lập lại ba lần: "77ấy buông bỏ cuộc đời này 
trong tâm ông. Hãy buông bỏ cuộc đời này trong tâm ông. 
Hãy buông bỏ cuộc đời này trong tâm ông." 


- 50- 


4. CHUYÊN HÓA PHI ĐẠO ĐỨC THÀNH 
ĐẠO ĐỨC 


Mọi việc phải được làm với thái độ của 
bạn, cách suy nghĩ của bạn, động cơ của 
bạn. 


Có một động cơ thanh tịnh 


ĐIÊU TỎI QUAN TRỌNG là bạn hãy có một động 
cơ (tâm nguyện) đúng đắn bất luận đó là hành động gì. 
Cho dù bạn là một nông dân hay một thiền sư nhưng nếu 
bạn hành động để nhằm đáp ứng sự ham muốn được vui 
sướng hay nỗi tiếng thì bạn không khác gì súc sinh. 

Khi tôi hỏi một tu viện trưởng "pháp thế gian" là gì, 
ông ta trả lời đó là việc đánh bạc, cày ruộng và vân vân. 
Cách suy nghĩ về hành động thế gian như thế này rất phổ 
biến, chỉ để ý tới hoạt động mà không đề ý tới động cơ hay 
thái độ. Tuy nhiên, nếu được làm với một động cơ thanh 
tịnh thì những hoạt động như đánh bạc cày ruộng có thể trở 
nên Pháp thanh tịnh. 


Không có một hành động nào tự bản thân nó được xác 
định trước là hành động thế gian. Nó có thê là một hành 
động Pháp thiêng liêng hoặc là một pháp thế gian, tức là 
đạo đức hoặc phi đạo đức - nó có thể là cái này hoặc cái 
kia. Chỉ khi nào biết được động cơ của nó bạn mới có thể 
nói nó là một Pháp thiêng liêng hay một pháp thế gian bất 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





luận đó là công việc đồng áng hay việc thực hành thiền 
định. 


Trong Giải thoát Trong lòng Bàn tay, ngài Pabongka 
Dechen Nyingpo đưa ra ví dụ sau: có bốn người trì tụng lời 
cầu nguyện Tara. Người thứ nhất tụng lời cầu nguyện với 
động cơ mong đạt giác ngộ vì lợi lạc chúng sanh hữu tình, 
người thứ hai với mong muốn đạt giải thoát cho riêng bản 
thân, người thứ ba mong được hạnh phúc đời sau và người 
thứ tư chỉ mong tìm kiếm hạnh phúc ngay trong đời này. 


Hành động trì tụng của người thứ nhất trở thành nhân 
của giác ngộ. Hành động trì tụng của người thứ hai không 
trở thành nhân cho giác ngộ vì được làm với động cơ muốn 
giải thoát cho riêng mình. Hành động này sẽ là nhân dành 
riêng cho sự giải thoát, tức là thoát khỏi luân hồi nhưng 
không là nhân cho giác ngộ - vì giác ngộ là trạng thái tâm 
linh thoát khỏi tất cả lỗi lầm, viên mãn mọi chứng ngộ, 
mọi đức hạnh. 


Việc trì tụng của người thứ ba không trở thành nhân 
của giác ngộ, cũng không trở thành nhân cho giải thoát. Vì 
động cơ là đạt tới hạnh phúc các kiếp sau, nên nó chỉ là 
nhân hạnh phúc trong luân hồi, sẽ có thê tái sanh ở cõi trời 
hay cõi người . 

Hành động trì tụng của ba người này là hành động 
Pháp thiêng liêng. Nhưng hành động trì tụng của người thứ 
tư không phải là Pháp thiêng liêng. Đó là pháp thế gian bởi 
vì nó được làm với sự quan tâm đến thế gian, dính chặt vào 
cuộc đời này. Động cơ của nó là phi đạo đức. Như tôi đã 
đề cập trước đây, các hành động được làm do bát phong, 


-52 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 








do tham ái, dính chặt vào hạnh phúc đời này đều là phi đạo 
đức và quả là tái sanh vào địa ngục, ngã qui hay súc sanh. 
Cho nên, mặc dù lời cầu nguyện tự bản thân là Pháp nhưng 
hành động của người trì tụng có thể không là Pháp thiêng 
liêng. 

Ngài Pabongka Dechen Nyingpo dùng hành động trì 
tụng lời cầu nguyện như một ví dụ để làm sáng tỏ sự nhằm 
lẫn thông thường. Rất dễ nhằm lẫn rằng một hành động 
nào có liên quan đến Pháp chăng hạn như tụng kinh, đọc 
lời cầu nguyện, hay Thiền định đều là một hành động 
Pháp. Thật quá dễ tin như vậy. 


Nếu hành động tụng kinh và cầu nguyện với động cơ là 
sự quan tâm đến thế gian mà có thể mang đến thành công, 
nếu nó có thê trở nên nhân của hạnh phúc thì có thể nói đi 
cướp ngân hàng cũng có thể là nhân của hạnh phúc. Bằng 
việc cướp ngân hàng người ta có thể trở nên giàu sang, 
sống hạnh phúc. Vậy ăn cướp có gây nên hạnh phúc 
không? Có sự tương tự nào đấy giữa hai thí dụ này. Nếu 
nói một hành động phi đạo đức như ăn cướp (được làm vì 
ích kỷ, tham lam, sân hận hay vô minh) là nhân của hạnh 
phúc thì bạn cũng có thể có hạnh phúc từ việc phi đạo đức. 
Ý tưởng sai lầm này tự nhiên nầy sinh. 


Chỉ có những hành động nào không những không bị 
thúc đây bởi bát phong, mà còn chống lại chúng, mới trở 
thành Pháp. Từ sớm tới khuya, bất cứ hành động nào như 
ngủ, ăn, ngồi, đi lại, nói chuyện vân vân nếu được làm để 
chữa trị vọng tưởng thì nó trở thành Pháp. Ngược lại 
những hành động nào đáp ứng cho bát phong, cho tham ái 
bám chặt cuộc đời này thì sẽ trở thành pháp thế gian, hay 


còn gọi là phi đạo đức. Chúng nó không thê trở thành Pháp 
thiêng liêng được. 


Như đại Bồ Tát Shantideva có nói trong Bồ Tát Hạnh: 


Mặc dù ai cũng mong ước đạt hạnh phúc và chấm 
dứt khổ đau nhưng vì không biết được bí mật của tâm, 
ý nghĩa tối thượng của Pháp, nên chúng sinh vẫn mãi 
luân hồi một cách vô ích. 

Ở đây "bí mật của tâm" không ám chỉ những thực 
chứng cao cấp như là tịnh quang, thân huyễn hay sự hợp 
nhất của chúng: "5í mật của tâm" cũng không nói về cái gì 
quá phức tạp. Chúng ta có thê hiểu "bí mật của tâm" là các 
mức độ khác nhau thuộc động cơ của tâm. Đoạn văn này 
nhắn mạnh đến tầm quan trọng của việc canh chừng tâm, 
gìn giữ tâm được đạo đức bởi vì hạnh phúc hay khổ đau 
tùy thuộc vào tâm của ta, tức là những suy nghĩ của ta là 
thiện hay bất thiện. Cách suy nghĩ như thế này sẽ đưa tới 
hạnh phúc. Cách suy nghĩ như thế kia sẽ đưa tới đau khổ 
và hàng loạt vấn đề. Tất cả - từ những vấn đề hằng ngày và 
những khổ đau của sáu cõi luân hồi cho tới sự giải thoát, 
giác ngộ, tất cả đều tùy thuộc vào tâm của chúng ta, cách 
suy nghĩ của chúng ta. 


Bạn có thê không đề ý tới bí mật này của tâm: cách suy 
nghĩ và thái độ của bạn - mà từ đó xuất phát mọi hạnh 
phúc và khổ đau. Biết được bí mật này, bạn có thể loại bỏ 
những suy nghĩ sai lệch sản sinh các vấn đề, toàn bộ khổ 
đau ở các kiếp sau, toàn bộ chướng ngại ngăn cản giác 
ngộ. Với cách suy nghĩ đúng bạn có khả năng có được bất 
kỳ hạnh phúc nào bạn muốn. 


- 54 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Hai người ăn xin 


Một đoạn văn khác trích từ Khai mở Cánh cửa Pháp 
như sau: 


Trước khi có các hành động Pháp, khả năng của 
tâm (có nghĩa là động cơ, là tâm nguyện) là quan trọng 
nhất. Nếu một người nói hay làm với một tâm bất 
thiện, người ấy sẽ chuốc lấy khổ đau từ hành động đó 
như trong thí dụ về một người bị bánh xe cắt lìa đầu. 
Còn nếu một người nói hay làm với một tâm an lành, 
người ấy sẽ nhận được hạnh phúc từ hành động đó như 
thí dụ về cái bóng đi chuyển. 


Đoạn văn có ý nói rằng người ta nhận lấy đau khổ từ 
những hành động được làm với ba tâm độc. 


Các thí dụ nêu trên liên quan đến câu chuyện sau đây 
do đức Song Rinpoche kê. Hai người ăn xin đi riêng rẽ đến 
xin ăn ở một tu viện. Một người đến lúc chiều tối khi các 
tăng dọn đẹp bếp xong nên ông ta không có được thức ăn. 
Người ăn xin thứ hai đến tu viện vào buổi trưa lúc các tăng 
đang dùng cơm nên ông ta xin được rất nhiều thức ăn. 


Người không xin được thức ăn đã nổi giận. Ông ta bực 
tức nói: "76¡ ước gì cắt đứt đầu các sư và xem các đâu đó 
rớt xuống đát". Chăng bao lâu sau, khi ông ta nằm bên lề 
đường, một chiếc xe ngựa chạy qua đã cán lên người ông 
và cắt lìa đầu ông. 

Còn người ăn xin kia khi nhận được nhiều thức ăn đã 
rất sung sướng. Biết ơn các sư tăng, ông ta nói: "Tôi ước gì 
có thể dâng cúng nước cam lô của thiên nhân cho các sư". 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Lòng ước muốn này đã sản sinh rất nhiều công đức trong 
tâm ông ta. Sau đó ông ta đến nằm ở một công viên dưới 
một gốc cây.Từ xế đến chiều, bóng cây không rời ông ta. 
Vào dịp này dân địa phương đang cần tìm một người có 
phẩm hạnh đặc biệt để tôn làm tân vương. Khi thấy người 
ăn xin lúc nào cũng được bóng cây che mát, họ đã khẩn 
cầu người này làm vua. 


Có ba loại nghiệp (xét lúc nghiệp đã chín muôi): 


Nghiệp mà bạn tạo ra và nhận lấy quả ngay trong một 
đời; nghiệp mà bạn tạo ra trong đời này nhưng nhận lấy 
quả ở ngay kiếp sau; và nghiệp mà bạn tạo ra ở đời này 
nhưng sẽ nhận quả sau nhiều kiếp tái sanh. Mặc dù người 
ăn xin trên thực tế đã không cúng dường nước cam lồ, ông 
ta chỉ ước muốn mà thôi nhưng tăng đoàn có năng lực rất 
mạnh vì đã thực hiện rất nhiều giới hạnh nên người ăn xin 
đã tích lũy được công đức to lớn. Do vậy ông ta nhận được 
quả ngay trong cùng một đời. 


Vị thuyền trưởng Bồ tát 


Có câu chuyện khác nữa. Thông thường giết người là 
ác nghiệp. Thế nhưng, trong một kiếp quá khứ, Đức Bồn 
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã giết một người. Vào kiếp đó, 
Ngài là vị thuyền trưởng của một chiếc thuyền đang chở 
năm trăm lái buôn và một người trong số đó có âm mưu 
giết tất cả những người kia. Biết được việc này, và vì nghĩ 
rằng nêu xảy ra chuyện, kẻ giết người ắt phải đi vào địa 
ngục và phải chịu đựng khổ đau trong rất nhiều đại kiếp, vị 


- SÓ- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





thuyền trưởng liền cảm thấy quá bi mẫn xót thương ông ta 
tới mức không chịu nổi. Ngài nghĩ : "Tôi sẽ vào địa ngục 
chịu thay cho ông ta. Tôi sẽ giết ông ta trước khi ông ta có 
cơ hội giết người. Cho dù việc giết ông ta sẽ đưa tôi vào 
địa ngục nhưng tôi vẫn phải làm". Vì lòng bì mẫn xót 
thương quá mức, vị thuyền trưởng đã giết người lái buôn 
đó. 

Tuy nhiên, nhờ vào động cơ đại bi này, hành động giết 
người đã không trở thành nghiệp ác. Thay vì vậy, nó trở 
nên phương tiện tích lũy công đức rất đặc biệt và rút ngắn 
một trăm ngàn đại kiếp ở luân hồi. Kinh điển ở đây nói rất 
rõ rằng hành động này đã không trở thành nghiệp ác -mặc 
dù đôi khi việc này bị tranh cãi. Một số người thấy rất khó 
chấp nhận rằng việc giết người là đạo đức dù được thúc 
đây bởi lòng đại bi. Họ phản bác rằng động cơ là đạo đức 
nhưng hành động tự nó là phi đạo đức nên vị thuyền 
trưởng Bồ tát ắt phải chịu một quả bắt thiện nào đó vì điều 
này. Một số tu sĩ đã phản bác như vậy trong luận giảng của 
Tiểu thừa, nhưng Kinh Đại thừa nói rất rõ rằng hành động 
của vị thuyền trưởng là không phải nghiệp ác. 


Luận giảng Tiểu thừa đã khăng định rằng ba hành động 
của thân (sát sanh, trộm cắp, tà dâm) và bốn hành động của 
lời nói (nói lão, nói vu khống, nói thêu dệt, nói lời độc ác) 
là ác nghiệp. Không cho phép được làm những hành động 
này vì luận giảng Tiểu thừa chú trọng hành động hơn thái 
độ. Tuy nhiên trong giáo lý Đại thừa, Đức Phật đã cho 
phép làm những hành động này vì khi đó Bồ tát biết chắc 
chắn sẽ mang lợi lạc to lớn đến chúng sanh hữu tình. 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Đức Phật cho phép việc này bởi vì sẽ không có nguy 
hiểm cho một vị Bồ tát về phương diện phát triển tâm. 
Hành động như vậy của vị Bồ tát sẽ không trở thành 
chướng ngại ngăn trở giác ngộ; thay vào đó, trên thực tế nó 
giúp vị Bồ tát đạt giác ngộ nhanh hơn. Khi có lợi ích lớn 
và đặc biệt khi không có nguy hiểm thì Đức Phật cho phép 
làm những hành động như vậy. 


Tiểu thừa là nền tảng của Đại thừa nhưng giáo lý Tiểu 
thừa không đề cập bồ đề tâm như đã triển khai trong Đại 
thừa. Trong Đại thừa, tâm của vị Bồ tát có thể khiến cho 
hành động phi đạo đức trở thành đạo đức. Trong việc phát 
triển tâm, trước hết bạn chuyền hóa tâm vô ký (không phân 
biệt) thành tâm đạo đức; rồi thì, nhờ phát sinh và từng 
bứơc tăng trưởng bồ đề tâm, sau một giai đoạn nào đó, bạn 
sẽ đạt tiến bộ ở mức đủ để có khả năng chuyên hóa ngay cả 
phi đạo đức thành ra đạo đức. Bồ đề tâm có khả năng 
khiến cho bạn làm được điều này. 


Trong tác phẩm Giải thoát trong Lòng Bàn tay 
Pabongka Dechen Nyingpo giải thích rằng hành động giết 
người của vị thuyền trưởng đã "ch lấy rất nhiều công 
đức" và ở đây trong luận giảng này sự việc đã được làm 
sáng tỏ hơn thê nữa: "Hành động giết người này đã không 
trở thành nghiệp bắt thiện mà ngược lại nó là một phương 
pháp đặc biệt để làm cho công đức được trọn vẹn". Nhiều 
giáo lý khác cũng đồng ý với điều này và ngay cả theo 
quan điểm thế gian nó cũng hợp lý nữa. 


Luận giảng cũng giải thích tiếp: 


-58~ 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Nếu bạn cho ai thức ăn, thức uống với mục đích 
trêu chọc hay tạo ra phiền phức thì sự bất hạnh sẽ đến 
thay vì sự hạnh phúc. 


Nói cách khác câu này nói việc bạn cho thức ăn thức 
uống với động cơ xấu là làm hại họ, gây rắc rối cho họ. Ở 
đây mặc dù hành động trông có vẻ tốt nhưng trên thực tế 
kết quả trở nên bắt thiện - bất hạnh trong đời này và khổ 
đau trong các kiếp sau - bởi vì động cơ là bất thiện. Điều 
này ngược lại với thí dụ về vị thuyền trưởng Bồ tát, hành 
động giết người không trở thành nghiệp bất thiện, thay vì 
vậy, nó trở thành phương tiện đề tích luỹ công đức. 


Luận giảng tiếp tục như sau: 


Nếu một người cho hay tặng với sự tôn kính, sự 
sùng mộ cùng với lòng Đại Bi vân vân... thì sẽ có hỉ lạc 
ở cả người cho và người nhận. Và đại hỉ lạc sau này 
cũng sẽ đến từ nghiệp này. Do đó mọi sự tuỳ thuộc vào 
tâm. Hạnh phúc, khổ đau, nghiệp thiện, nghiệp bất 
thiện: mọi sự xảy ra tùy theo các tâm khác nhau. 


Nói cách khác, mọi sự xảy ra tùy theo tâm của chính 
bạn, tuỳ theo động cơ, cách suy nghĩ của bạn. Trong một 
luận giảng về Lamrim, Lama Tsong Khapa nói rằng trừ 
những trường hợp ngoại lệ thì hành động( trong đời 
thường-ND) trở thành nhân cho luân hồi, nhân cho khổ đau 
trừ phi nó được thúc đây bởi một trong ba mặt căn bản của 
đường đạo. Các hành động ngoại lệ, không tùy thuộc vào 
động cơ, là những hành động liên quan đến các đối tượng 
thiêng liêng như Đức Phật, Pháp và Tăng đoàn. Cúng 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





dường cho các đối tượng thiêng liêng này, ngay cả với 
động cơ của bát phong cũng đưa đến quả hạnh phúc. 

Kinh điển nói rằng "Thể giới được dẫn dắt bởi tâm". 
Điều này có nghĩa rằng tâm là nhà sản xuất, người kiến tạo 
thế giới. Như đã nói, hạnh phúc phát sinh từ tâm đạo đức. 
Mọi quả tốt - thân người hay thiên nhân ở thượng giới, 
những trần cảnh ưa thích... tất cả đều phát sinh từ tâm đạo 
đức. Bằng cách tu tập bồ đề tâm, hành giả có khả năng 
phát triển toàn bộ phần còn lại của con đường Đại thừa, 
các chứng ngộ Tantra và giác ngộ. Toàn bộ những điều 
này có được từ bồ đề tâm. 


Toàn bộ mọi khổ đau được dẫn dắt bởi tâm phi đạo 
đức. Toàn bộ những hoàn cảnh xấu - sinh làm các chúng 
sinh luân hồi đau khổ, các cõi thấp -đều phát sinh từ tâm 
phi đạo đức. 


Mọi sự đến từ tâm, nhưng tâm không hình tướng. Kinh 
nói tiếp: "7m không thấy được tâm". Tôi nghĩ câu này có 
nghĩa là: vì tâm không có hình tướng, không màu sắc nên 
chúng ta không thê thấy được, không cảm giác được nó 
theo kiểu chúng ta thấy và cảm giác về thân ta và các đối 
tượng khác. Tâm chúng ta và các vọng tưởng của chúng ta 
là không hình tướng, không màu sắc. Nhưng vô-minh- 
chấp-thấy-hiện-hữu-chắc-thật (chắc chắn có thật) của 
chúng ta thì còn cứng chắc hơn dãy núi đá. Các vọng 
tưởng của chúng ta cứng hơn thép. 

Núi đá và thép có sinh và có diệt. Núi và thép có thê bị 
hủy hoại bởi các nguyên nhân bên ngoài chẳng hạn như 
lửa vào cuối đại kiếp hay sức nóng của bảy mặt trời. 


+'6+ 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Tuy nhiên, các vọng tưởng vô minh của chúng ta thì 
liên tục từ vô thi (không có chỗ bắt đầu - ND). Vô minh 
của chúng ta là vô thỉ tuy nhiên đến giờ vẫn không thay 
đổi. Điều này thật đáng ngạc nhiên. Và vọng tưởng của 
chúng ta sẽ vô chung (không chấm dứt - ND) trừ phi chúng 
ta luyện tâm và làm cho đường đạo trở thành hiện thực. 
Nếu chúng ta triển khai được cách thức tu sửa do đường 
đạo chỉ ra thì chúng ta có thể chấm dứt vọng tưởng. Đoạn 
trích dẫn từ Kinh, kết thúc như sau: "Bá/ kể hành động đạo 
đức hay phi đạo đức đều do tâm tạo". 


Chuyền phi đạo đức thành đạo đức 


Aryadeva kế một câu chuyện về một vị Arhat (A-la- 
hán) đang bị đau quá mức và yêu cầu vị tăng là đệ tử của 
Ngài hãy làm cho Ngài chết ngạt. Người đệ tử vâng lời đã 
làm cho Ngài chết. Sau đó, ông ta đến gặp Đức Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật và hỏi về nghiệp của mình. Đức 
Phật nói rằng bởi vì hành động được làm bởi động cơ tốt, 
nên không thê tạo ra nghiệp giết vị Arhat - nghiệp giết 
Arhat là một trong nghiệp ngũ nghịch bất tận. Hành động 
được làm với một tâm tốt bỡi vì khi đó vị Arhat đang bị 
đau quá mức ; Đức Phật nói nó không trở thành nghiệp ngũ 
nghịch bất tận mà trở thành đạo đức. 


Tuy nhiên, đối với việc giết chúng sanh với lý do muốn 
giải thoát đau khổ thì có một khía cạnh khác cần phải lưu ý 
xem xét. Nếu một người hay một súc sanh sắp sửa tái sinh 
vào địa ngục thì nỗi đau đang chịu đựng ở cõi người không 
thấm vào đâu so với nỗi đau ở địa ngục, nên có thể tốt hơn 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





nêu để họ chịu đựng thêm một ngày nữa ở cõi người nơi 
mà sự đau khổ có ít hơn. Nhưng nếu chúng sanh sắp tái 
sinh vào cõi cao hơn như cõi trời hay cõi người thì đây chỉ 
là sự thay đổi cái thân. Cho nên việc này cần có khả năng 
hiểu thấu suốt vấn đề. Thực ra, chúng ta cần có khả năng 
siêu việt để có một quyết định như vậy. 


Sát hại chúng sanh như vậy có thể trở thành đạo đức 
bởi vì nó được làm với tâm thiện; nhưng xét đến cõi tái 
sinh xem có thê là cõi thấp hay cõi cao thì có sự chọn lựa 
khác biệt cho chúng sanh bị giết. Đây là lý do tại sao Ngọn 
đèn Soi đường đến Giác ngộ có nói rằng thật khó khăn để 
làm lợi cho chúng sinh một khi không có được khả năng 
siêu việt. 

Có một câu chuyện nữa về một tu sĩ già có người con 
trai cũng là tu sĩ trong cùng một tu viện. Vào ngày nọ, tu 
viện đánh chuông báo cho biết đến giờ sám hối. Nghe 
tiếng chuông, tu sĩ trẻ bảo cha đi nhanh hơn. Vì đi gấp bất 
ngờ tu sĩ già đột quị chết tại chỗ. Sau đó tu sĩ trẻ đến tham 
vẫn Đức Phật; và Đức Phật nói rằng vì hành động được 
làm bởi tâm thiện nên không thê trở thành một nghiệp ngũ 
nghịch bắt tận là giết cha. 


Aryadiva cũng nêu ra một thí dụ khác: một người trông 
thấy tượng Phật để ngoài trời đang mưa nên đã lấy đôi giày 
của mình đặt trên đầu tượng để che mưa. Sau khi dứt mưa 
có một người khác đi ngang qua thấy thế, nói: "Thật tệ khi 
đặt đôi giày lên trên tượng Phật" và ông ta đã lấy giày 
xuống. Cả hai người này đã tạo được nhân để tái sanh làm 
Chuyển-luân-Vương. Tại sao? Bởi vì các hành động đều 
được làm bởi động cơ tốt. Cả hai, người đặt giày lên đề che 

“i2 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





mưa và người lấy giày xuống, hai người đã tạo được 
nghiệp thiện. 


Động cơ là điều hết sức quan trọng, đặc biệt là động cơ 
nhân, như tôi đã đề cập ở trước. Nếu có thê được thì động 
cơ lúc xảy ra cũng là thiện nhưng trong hai loại động cơ thì 
động cơ nhân quan trọng hơn. Không kê đến những hành 
động liên quan đến Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng - thì 
chính động cơ nhân là cái quyết định hành động là đạo đức 
hoặc phi đạo đức. 


Việc này được việt ra đặc biệt rât rõ trong Khai mở 
Cảnh cửa Pháp, tôi muôn lập lại lân nữa: 


Với hầu hết mọi người, giết người là một nghiệp bất 
thiện. Tuy nhiên vì hành động giết người của vị thuyền 
trưởng được thúc đấy bởi lòng Đại Bi nên không trở 
thành nghiệp bắt thiện. Và còn hơn thế nữa, nó đã trở 
thành một phương pháp đặc biệt để hoàn thành công 
đức. 


Một kho tàng công đức đã được tích lũy vì vị thuyền 
trưởng đã hy sinh trọn vẹn, đã cam chịu sinh vào địa ngục 
khi giết người, nhờ công đức đó ông ta tránh khỏi rơi vào 
địa ngục. 

Các Kinh điển nói rất nhiều lần rằng bồ đề tâm là 
phương pháp đặc biệt để tích lũy công đức. Điều này cũng 
được giải thích rất rõ trong rất nhiều luận giảng về luyện 
tâm của Kachen Yeshe Gyaltsen. Cho nên người ta có thể 
chuyển hóa phi đạo đức thành đạo đức. Tất cả đều do ở 
động cơ, do tâm nguyện. 


5. CÁT ĐỨT HAM MUÔN 


Ít ham muốn đồng nghĩa với ít đau khổ. 


Ham muôn là đau khô 


KHÔNG CHẠY THEO ham muốn là thực hành Pháp; 
chạy theo ham muốn là không thực hành Pháp. Thật đơn 
giản như vậy. Luận giảng Khai mở Cảnh cửa Pháp là 
những lời dạy từ cửa miệng của các geshe Kadampa mà 
bản thân họ đã tu tập và chứng nghiệm được; điểm chung 
của luận giảng là đoạn tuyệt bát phong, giải thoát khỏi ham 
muốn bám chặt cuộc đời này. Dù bạn đang tu tập Pháp hay 
không thì những suy nghĩ bất thiện của bát phong là nguồn 
gốc của tất cả chướng ngại và các vấn đề. Mọi sự không 
được như ý sẽ xảy đến vì những suy nghĩ về bát phong. 


Khi có người bảo bạn buông bỏ ham muốn, bạn cảm 
thấy như thể người ta bảo bạn hy sinh hạnh phúc của mình. 
Từ bỏ ham muốn rồi thì sẽ không còn hạnh phúc, sẽ mất 
hết. Chỉ còn mỗi cái thân này thôi! Ham muốn của bạn bị 
tước đọat; người fa cướp mất hạnh phúc của bạn: bạn 
chăng còn gì cả, bị mất sạch, giống như quả bóng bị xẹp. 
Bạn cảm thấy như thê không còn quả tim trong cơ thể nữa, 
như thê cuộc đời bị cướp mẤt. 


Sở dĩ có suy nghĩ như vậy bởi vì bạn đã không nhận 
biết được những nhược điểm của ham muốn. Bạn đã không 
nhận ra rằng bản chất của ham muốn là đau khổ. Chính 
ham muốn tự nó là một tâm không lành mạnh, gây đau 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





khổ. Vì ham muốn, tâm tạo ra ảo tưởng và bạn không khả 
năng thấy được rằng có một thứ hạnh phúc khác, một hạnh 
phúc chân thật. 


Ví dụ, khi ham muốn có một cái gì, muốn hưởng thụ 
nó, bạn liền gán cho kinh nghiệm này cái tên "sưng 
sướng". Nó xuất hiện trước bạn như là sự sung sướng 
nhưng thực ra nó chỉ là sự đau khổ. Khi bạn tiếp tục hành 
động đó, chăng hạn như ăn thức ăn, thì sự sung sướng của 
bạn không tăng mà chỉ giảm. Và khi bao tử bị đầy thì sự 
sung sướng của bạn bây giờ trở thành khổ khổ. Trước khi 
bản chất khổ của hành động được thấy rõ, nó trông như là 
sung sướng; nhưng khi nó được thấy rõ, nó trở thành khổ 
khổ. Khi khổ chưa được thấy rõ, thì cảm giác được gán cho 
cái tên "sự vui sướng" và có mặt như là sự vui sướng 
nhưng khi bạn tiếp tục hành động thì cảm giác đó từng 
bước trở thành khổ. 


Sự bình an bạn kinh nghiệm được khi từ bỏ ham muốn 
sẽ dẫn dắt bạn tới Niết bàn, một trạng thái vô ưu. Sự bình 
an văng bặt ham muốn này sẽ cho phép bạn phát triển trọn 
vẹn, đề trở nên giác ngộ. Bạn có thê kinh nghiệm được sự 
bình an này mãi mãi. Ngay từ thời điểm đầu tiên mà bạn tự 
thoát khỏi suy nghĩ bát phong, khỏi ham muốn, bạn sẽ bắt 
đầu phát triển sự bình an này trong dòng tương tục tâm 
thức của bạn và cuối cùng bạn sẽ có được nó vĩnh viễn. 


Nếu bạn cảm thấy rằng hy sinh ham muốn đồng nghĩa 
với hy sinh hạnh phúc và bạn chăng còn gì cả thì bạn hãy 
nhớ rằng toàn bộ các vấn đề đều xuất phát từ ham muốn và 
những suy nghĩ bát phong. Một khi không biết được bản 
chất của nó là khổ, bạn không thể thấy được rằng có một 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





thứ hạnh phúc tốt hơn. Bạn không thê thấy được rằng khi 
bỏ đi những suy nghĩ bát phong, khi giải thoát tâm bạn 
khỏi ham muốn, thì sẽ có một sự bình an đích thực, một 
hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc này không lệ thuộc vào 
bất cứ trần cảnh nào (đối tượng của các giác quan-ND), vì 
nó được phát triên bên trong tâm của bạn. Với tâm của 
bạn, bạn có thê phát triển sự bình an này. 


Vị dụ, bạn có bệnh ngứa ở da. Bạn gãi cho đã ngứa đến 
nỗi làm trầy da của bạn. Như vậy thà đừng có ngứa sẽ tốt 
hơn là bị ngứa rồi gãi cho đã ngứa. Có phải đừng có bệnh 
ngứa thì tốt hơn không? Có ham muốn cũng giống như có 
bệnh ngứa. 


Nếu không có ham muốn thì sẽ không có nhân cho mọi 
vẫn đề nổi lên từ ham muốn. Sẽ không có những thay đổi 
tiếp tục. Nếu chúng ta đừng có thân xác này cùng với cõi 
luân hồi này được tạo nên bởi vọng niệm với nghiệp và bị 
ô nhiễm bởi hạt giống của vọng niệm thì chúng ta không 
phải kinh qua nóng và lạnh, đói và khát và tất cả những 
vấn đề khác nữa. Và chúng ta đã chẳng phải lo âu về sự 
sống còn và bỏ ra nhiều tiền bạc cùng với thời gian để 
chăm sóc thân này. Chúng ta bận rộn quá nhiều để gìn giữ 
thân này cho tốt. Chúng ta làm nhiều việc để làm đẹp thân 
này từ đầu tóc đến các ngón chân. Mắt rất nhiều thời gian 
của đời người quý báu đề chăm lo thân này. Tuy nhiên, khi 
bị đau nặng ngay cả thuốc men chưa chắc đã trị hết bệnh. 
Cho nên, có phải tốt hơn nếu không có thân này, không có 
kiếp luân hồi này? Và nếu như vậy, bạn không phải chịu 
đựng tất cả những vấn đề nêu trên. 


". 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Nếu không có ham muốn thì sẽ có sự bình an rất nhiều 
trong tâm - một sự bình an có thể được phát triển và được 
viên mãn. Bình an này được xác lập cố định. Nhưng tìm 
kiếm sự vui thích ở cõi luân hồi luôn lệ thuộc vào ham 
muốn ngọai cảnh là chuyện không có kết cục. Dù bạn làm 
với nỗ lực bao nhiêu đi nữa để cố đạt mục tiêu thì cũng 
không có chỗ dừng. Giống như sóng biển cái này tiếp nối 
cái kia, công việc đó không bao giờ ngừng. 

Trước hết, hạnh phúc tạm thời lệ thuộc vào ngoại cảnh 
thì có bản chất đau khổ; thứ hai, dù bạn làm gì đi nữa cũng 
không có cách nào để kết thúc việc tìm kiếm hạnh phúc 
tạm thời đó. 


Càng ít ham muốn càng ít đau khô 


Như Ngài Long Thọ giải thích trong đoạn kệ mà ngài 
Dromtonpa thường trì tụng: 


Được (lợi), mất (thiệt hại), khen, chê, sướng, khổ, 
vinh, nhục: bát phong này không phải là đối tượng của 
tâm tôi. Đối với tôi tắt cả chúng nó đều như nhau. 


Rất dễ hiểu được vấn đề sẽ như thế nào khi mất, khi 
khổ, khi bị chê, khi bị nhục. Những điều này thường dễ 
được nhận biết là những vấn đề. Nhưng bạn không thê 
nhận ra được rằng bốn trong bát phong là: được, sướng, 
khen, vinh là những vấn đề. Tuy nhiên, chúng y như nhau 
và đều là những vấn đề, là bát phong. Nhưng đối tượng tự 
bản thân nó không phải thành vấn đề. Được giàu sang 
không phải là vấn đề. Nên, điều gì là vấn đề? Vấn đề là 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





tâm tham, cô được giàu sang - đó mới là vấn để. Có được 
một người bạn không phải là vân đê; chính tâm muôn có 
bạn khiên cho nhu câu có bạn thành ra vân đê. 


Ham muốn khiến cho bốn mối quan tâm thế tục (tứ 
phong) - lợi (được), sống sung sướng (sướng), lời nói ưa 
thích (khen), sự ca ngợi (vinh) - trở thành vấn đề. Nếu 
không ham muốn, không quan tâm đến thế tục thì có hay 
không có những đối tượng này sẽ không trở thành vấn đè. 


Vào một đêm bạn đang ngủ thoải mái thì một con muỗi 
chích bạn làm quấy nhiễu giấc ngủ của bạn. Nếu bạn bị bát 
phong tác động, nếu bạn có sự ham muốn mãnh liệt với sự 
tiện nghi thoải mái thì bạn sẽ rất bực tức khi bị con muỗi 
chích. Chỉ là việc bị con muỗi chích. Chăng có gì nguy 
hiểm, chẳng có thê gây nên bệnh nghiêm trọng. Con muỗi 
chích lấy một chút xíu máu từ thân của bạn. Nhưng bạn bị 
sốc khi thấy thân con muỗi căng phông với máu của bạn. 
Bạn tức giận con muỗi và bực mình suốt đêm. Ngày hôm 
sau bạn than phiền về con muỗi cả ngày: "Đềm qua tôi 
chẳng ngủ được tí nào cả". Mất ngủ một đêm thậm chí chỉ 
có vài giờ mà như thể mất một viên ngọc quý. Bạn bực 
mình y như một người bị mất triệu đô la. Đối với một số 
người, một vấn đề nhỏ như vậy trở nên to tát. 


Có những người quá ham muốn được khen và được 
người khác kính nê mình. Nếu bạn làm lơ không đê ý tới 
họ, nếu khi qua mặt họ mà bạn hỉnh mũi lên hay nói lời 
khiếm nhã với họ thì họ cảm thấy bị tốn thương nhiều. Hay 
nếu bạn tặng họ một món quà với cung cách không kính 
trọng dù vô tình hay cô ý, cũng làm họ khó chịu. Với 
những người như vậy, với quá nhiều ham muốn, qúa nhiều 

-68 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 








dính mặc thì dù là một va chạm, một xúc phạm nhỏ cũng 
trở thành vân đê lớn. Giông như một mũi tên băn vào tim 
họ. 


Bất thình lình, cơn giận nổi lên mãnh liệt, mình mây 
trở nên căng thăng. Trước đó gương mặt thoải mái bình 
thản bây giờ trở nên đáng kinh sợ - mặt trương phông, da 
căng, tai và mũi nổi đỏ, các mạch máu gồ lên trên trán. Bất 
ngờ, họ có thái độ thô lỗ bực tức. 


Càng muốn người khác khen hay nễ mình thì càng thấy 
khó chịu tức tối khi không được như ý. Các đối tượng ham 
muốn khác cũng giống như vậy. Ham muốn sở hữu, tiện 
nghi, sung sướng, nghe lời ngọt ngào, được ca ngợi... càng 
lớn thì nỗi đau cũng lớn theo khi không được toại nguyện. 


Bạn mong muốn bạn bè sẽ luôn hòa nhã, tử tế, luôn tôn 
trọng và chiều theo ý muốn của mình, nhưng vào một 
ngày, họ bất ngờ làm bạn bị tổn thương, dù chuyện không 
đáng cũng khiến bạn bị đau trong lòng, không thê chịu 
đựng được. 


Tất cả phiền não này đều liên quan đến bát phong, đều 
do bạn quá ham muốn việc này việc nọ. Với bốn điều ưa 
thích mà bạn thấy không dính mắc thì bạn sẽ thấy không 
thành vấn đề khi gặp phải bốn điều không ưa thích. Càng ít 
ham muốn thì càng ít đau khổ. Nếu bạn cắt đứt được sự 
ham muốn bám chặt cuộc sống này thì bạn sẽ không thấy 
bị tổn thương khi bị phê bình hay khi không được lợi, bởi 
vì bạn không còn mong đợi nhận được lời khen hay mong 
được lợi nữa. 


Và cũng y như vậy, khi không mong đợi bạn bè luôn 
tốt với mình, mỉm cười với mình, giúp đỡ mình khi cần, thì 
sẽ không thấy bị tổn thương khi bạn bè thay đổi thái độ, 
làm trái ý mình. Sẽ không có sự đau khổ trong lòng. Tâm 
được thanh thản và an lạc. Bằng cách cắt đứt ham muốn 
bám chặt bốn điều ưa thích bạn sẽ thấy không thành vấn đề 
khi bốn điều không ưa thích xảy đến. Chúng không gây tổn 
thương cho bạn, không thể quấy nhiễu tâm bạn. 


Nghĩ ngợi đến bát phong sẽ khiến bạn bám chặt bốn 
điều ưa thích với cuộc sống này. Không có suy nghĩ đó thì 
sẽ có sự thanh thản và an lạc rất nhiều trong tâm và khi gặp 
bốn điều không ưa thích, bạn sẽ không bị phiền muộn. Sẽ 
chăng thấy hãnh diện nếu có ai ca tụng bạn; và lời chê bai 
cũng không làm tâm dao động. Có sự ồn định trong cuộc 
sống và sự an lành trong tâm. Không có sự bất ổn thăng 
trầm. Đây là cách san bằng bát phong. 


Bằng cách nào giữ được tâm bình an khi có vấn đề xảy 
ra? Làm sao bảo vệ tâm đề cho bốn điều không ưa thích sẽ 
không gây phiền muộn? Bằng cách nhận ra rằng vấn đề 
chính là sự dính mắc bám chặt vào bốn điều ưa thích. Bạn 
phải nhận ra được các nhược điểm của bốn điều ưa thích 
và buông bỏ sự dính mắc sự bám chặt vào chúng. Đây là 
tâm lý cơ bản. Nếu bạn sử dụng phương pháp này thì các 
điều không ưa thích không làm tâm dao động. 


Geshe Chen-ngawa san bằng bát phong bằng cách trì 
tụng đoạn kệ như sau: 


Vui sướng khi sống sung túc, khỗ sở khi sống khó 
khăn: tất cả những hoạt động để được vui sướng là 


- 70 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 








thuốc độc, cần được loại bỏ. Đạo đức và phi đạo đức là 
trách nhiệm của riêng tâm. Hãy dứt bỏ các động cơ phi 
đạo đức và cả những động cơ mà nó không phải đạo 
đức cũng không phải phi đạo đức. 


Câu sau của đoạn kệ này đề cập đến các hành động của 
thân và khẩu với những động cơ không xác định được; 
chúng được gọi là những hành động "không tiên liệu". 


Phương pháp tốt nhất để luyện tâm là mong đợi bốn 
điều không ưa thích thay vì bốn điều ưa thích. Hãy mong 
bị phê bình, bị chê bai và mong bị khinh rẻ bất kính. 
Phương pháp tu tập buông bỏ này - cắt đứt ham muốn - là 
một phương pháp tâm lý tốt nhất. Đã được luyện tâm 
mong những điều không ưa thích và khi nó xảy ra cụ thê 
thì nó sẽ không là cú sốc cho chúng ta; nó không gây 
thương tổn bởi vì chúng ta đang mong muốn nó. 


Trước khi biết Phật Pháp, trước khi tu tập Thiền định 
bạn coi việc sông thiếu thốn, những lời nói không ưa thích, 
việc bị phê bình và việc bị thiệt hại (bốn điều không ưa) là 
những vấn đề khốn khổ bắt hạnh. Giờ đây nêu bạn khảo sát 
cho kỹ bản chất của tâm khi ham muốn được lợi, muốn 
Sướng, muốn được khen, được ca ngợi (bốn điều ưa thích), 
bạn sẽ thấy chẳng có gì là vui sướng, bạn sẽ thấy cũng đau 
khổ. Đó không phải sự sung sướng mà bạn đã nghĩ tới 
trước khi biết về Pháp. Không phải sự bình an, mà là sự 
đau khổ phiền muộn. 

Cái tâm bám dính khi ham muốn sẽ bị vướng kẹt vào 
đối tượng mà bạn muốn có. Khi bạn nghe lời tâng bốc: - 
"Anh thật thông mình", "Anh nói rất hay", "Anh am hiểu 


Pháp tưởng tận" - tâm bạn lúc này bị vướng kẹt vào sự ca 
tụng và không còn được tự do. Giống như thân bị dây xích 
xiết chặt, lúc này tâm bạn bị xiết chặt bởi ham muốn. Tâm 
bị cột, bị khống chế, bị xích bởi lòng tham (tham được 
khen-ND). Tâm giống như keo, dán chặt vào đối tượng. 
Hay như con bướm thiêu thân bay vào ngọn đèn cầy: toàn 
bộ thân con bướm, cánh, chân chìm hoàn toàn vào trong 
sáp đèn cầy. Thân và chân của con bướm rất mỏng manh 
không dễ gì gỡ ra được khỏi sáp. Hay như con ruồi dính 
vào mạng nhện: chân căng bị quấn chặt bởi mạng nhện và 
rất khó gỡ được ra. Hay như con kiến ở trong mật ong . 
Lòng tham chính là tâm mà nó đang bị kẹt dính vào đối 
tượng. 


Ham muôn là nguồn gôc của mọi 


vân đề 


Như Lama Tsong Khapa nêu ra trong Lời bừnh Quan 
trọng về con đường Đạo từng Bước đến Giác Ngộ như sau: 


Chúng ta theo đuổi ham muốn với hy vọng được thoả 
mãn, nhưng theo đuôi ham muốn chỉ đưa tới bất mãn. 


Thực ra, quả của việc theo đuôi ham muôn chỉ là sự bât 
mãn. Bạn cô theo đuôi mãi nhưng vẫn chỉ là bât mãn. 


Theo đuôi ham muốn nhưng rồi không tìm thấy sự mãn 
nguyện, đó là vấn đề then chốt của cõi luân hồi. Bị bệnh 
ung thư hay bệnh sida chăng hạn cũng không phải là vấn 
đề lớn. Nếu so sánh với vấn đề "heo đuối ham muốn và 
không thấy mãn nguyện" thì bệnh ung thư hay sida chẳng 

lờ nu 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





thấm vào đâu; các bệnh nan y này không kéo dài từ kiếp 
này sang kiếp khác. Nếu bạn không làm gì để giải quyết 
vẫn đề ham muốn ngay trong đời này khi bạn có được thân 
người hoàn chỉnh, thì vấn đề đó sẽ nối tiếp từ đời này sang 
đời khác. 

Việc theo đuổi ham muốn sẽ luôn cột chặt bạn trong 
luân hồi và bạn phải chịu đựng đau khổ không ngừng trong 
sáu cõi. Tái diễn hoài, không dứt. Tiếp tục theo đuôi ham 
muốn thì sẽ không có được sự mãn nguyện thật sự, không 
có bình an thật sự. Theo đuổi ham muốn chỉ đưa đến bất 
mãn và sẽ chịu đựng đau khổ liên tục ở một trong sáu cõi 
luân hồi. 

Chính sự suy nghĩ bát phong sẽ không ngừng mang 
bệnh tật đến đe doạ chúng ta rất nhiều. Kiếp này sang kiếp 
khác, nó luôn mang lại các vấn đề nghiêm trọng mà con 
người phải chịu đựng; nó tái tạo nghiệp để rồi chúng ta 
phải liên tục kinh qua các vấn đề đó. Suy nghĩ đến bát 
phong, ham muốn bám chặt cuộc đời này chính là bệnh 
nghiêm trọng nhất. So sánh với bát phong, các vấn đề khác 
như bệnh tật chăng thắm vào đâu. 


Nếu không nghĩ đến bát phong (chúng đang cột bạn 
vào luân hồi), thì ngay cả khi nếu bạn bị giết, việc này 
chăng qua là bạn thay một thân khác. Tâm thức bạn đến 
với một thân người hoàn chỉnh khác hay đi vào cõi tịnh độ. 
Như vậy việc bạn bị giết đích thị là một điều kiện để thay 
một thân khác. Nhưng nếu bạn nghĩ đến bát phong và 
không tu tập Pháp thì dù không bị ai giết và sống được 
trăm tuổi, bạn chăng qua là liên tục sử dụng thân người 
hoàn chỉnh để tạo nhân cho việc tái sinh vào các cõi thấp; 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





bạn sử dụng kiếp làm người may mắn này đề tạo nhân cho 
những kiếp sau không may mắn và lúc đó bạn sẽ không có 
cơ hội tu tập Pháp. Càng sống lâu càng tạo nhiều nghiệp 
xấu, điều này khiến cho bạn tiếp tục đi vào cõi thấp và chịu 
đựng nhiều khổ đau. Do vậy, sự suy nghĩ đến bát phong 
gây nguy hại hơn nhiều so với kẻ thù giết bạn. 


Lời dạy của Ngài Lama Tsong Khapa về việc theo đuôi 
ham muôn được tiêp tục như sau: 


Ham muôn mang đên nhiêu vân đê khác nữa. Vì 
theo đuôi ham muốn, tâm bị nhiễu loạn, bắt an. 


Hàng trăm vấn đề đến từ sự bất mãn. Chăng hạn, khi có 
ham muốn mãnh liệt, rất dễ dàng nồi giận. Càng bám chặt 
vào ham muốn, cơn giận nổi lên càng mạnh. Nếu không 
bám chặt nhiều, bạn sẽ không khó chịu khi có ai đó quấy 
rầy bạn. Có thê bạn vẫn bị phiền muộn nhưng ít hơn. Giận 
dữ, ganh tị và những thứ khác nữa nổi lên đều có liên quan 
đến sự bám chặt vào ham muốn. Vì bám chặt nên các Suy 
nghĩ bất thiện này nỗi lên. Khi có bất kỳ suy nghĩ bất thiện 
nào nổi lên bạn sẽ tạo ra nghiệp bắt thiện, nhân của đọa xứ. 


Khi tâm bạn tràn ngập ham muốn, hoàn toàn bị che lấp 
bởi ham muốn, bạn không thê thiền định. Ngay cả nếu bạn 
có một ý tưởng nào đó về tánh Không, bạn sẽ rất khó cảm 
nhận được nó. Có những lúc khi tâm bạn tĩnh lặng và bình 
an bạn có thể có một cảm nhận nào đó về tánh Không 
nhưng khi tâm bạn bị loạn động- một đám sương mù của 
ham muốn che mờ mọi sự - thì bạn không thể nào thiền 
định tánh Không. Bạn cũng không thể phát hiện được 
những nhược điêm của ham muốn. 


- 74 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 








Khi ham muốn mãnh liệt về một đối tượng, bạn trở nên 
rất khổ sở nếu không có được nó. Bạn không thoải mái; 
thân sẽ không thư giãn bởi vì tâm không thư giãn. Mặc dù 
không phải làm việc nặng nhọc nhưng vì có ham muốn nên 
tâm không thoải mái, do vậy, thân cũng không thoải mái. 


Có rất nhiều thí dụ về nhược điểm của ham muốn. Hãy 
lấy ví dụ về những người nghiện rượu, những người 
nghiện ma túy. Họ sống rất khô sở, không tự kiềm chế, đến 
nỗi họ không thê làm gì được. Họ còn hủy hoại trí nhớ, 
mắt tỉnh táo. 


Bệnh tật đến từ những suy nghĩ tồi tệ của bát phong, từ 
sự bất mãn vì muốn mà không được; sự bất mãn này tạo 
nên những điều kiện của bệnh tật. Bạn có thể bị đau ốm 
nhiều năm tiêu tốn rất nhiều tiền mà lẽ ra không đáng phải 
tiêu. Khi không thể kiếm tiền đàng hoàng thì phải ăn cắp. 
Tâm bị rối loạn, thần kinh suy sụp, bạn bị điên. Rồi bạn lại 
phải tiêu tốn thời gian tiền bạc chữa bệnh tâm thần, thậm 
chí phải vào nhà thương. 


Và nguồn gốc của mọi thứ này là gì? Là một khoảnh 
khắc của ham muốn không kiềm chế được. Chính khoảnh 
khắc khi bạn đã không tự bảo vệ mình chống lại bát phong, 
khi bạn đã không tu tập Pháp, khoảnh khắc đó mang đến 
nhiều vấn đề. Các vấn để đó liên tục kéo dài nhiều năm, 
tốn nhiều tiền và khiến cho bạn gặp nhiều khó khăn phức 
tạp không cần thiết. Tất cả phiền muộn lo âu tốn kém này 
được phát sinh bởi suy nghĩ về bát phong. Nếu ngay từ ban 
đầu bạn giữ mình tránh khỏi bát phong thì tất cả những vấn 
đề không muốn có và những tiêu tốn đó trong bao năm đã 


không xảy ra. Bạn cần phải đừng bao giờ kinh qua những 
sự việc đó. 


Rất rõ ràng, đây là nguồn gốc của bệnh Sida, nó đến 
khi một người bị bát phong kiềm chế. Khi gặp người bị 
sida truyền do tình dục, tôi hỏi họ về trạng thái tỉnh thần 
như thế nào khi họ bắt đầu có triệu chứng bị bệnh, một số 
người trả lời rằng họ có ham muốn tình dục mãnh liệt. 
Trong suốt thời gian có trạng thái tinh thần phi đạo đức đó, 
họ bắt đầu bị sốt cao, toát mô hôi và mệt lã từng ngày. 


Về cơ bản, tất cả bệnh tật, kể cả sida, ung thư, đến từ 
suy nghĩ bát phong. Các vấn đề do giao tiếp trong cộng 
đồng cũng vậy: nếu một người không cô gắng tự kiềm chế, 
thì các vấn đề phát sinh do giao tiếp, bằng cách này hay 
cách khác, có thể xảy ra liên tục. Cuộc sống sẽ như địa 
ngục. Trước khi tái sinh ở địa ngục thật, người đó phải 
chịu đựng địa ngục ở cõi người này. Có địa ngục ở khắp 
mười phương. Bạn hoàn toàn cảm thấy như bị nhốt trong 
bẫy, bị ngộp thở. Thậm chí bạn không thể thở. 


Khi ham muốn của bạn không được thoải mãn, khi bạn 
không thê có được những gì bạn muốn thì đó là lúc thần 
kinh suy sụp và ý định tự tử sẽ xuất hiện. Mới gần đây một 
người đệ tử ở Thụy Sĩ đã gặp phải những vấn đề như vậy 
và đã tự tử. Ông ta tự treo cô. Tôi cho rằng ông ta có nghe 
Pháp nhưng không nhập thất hay không thực hành được 
nhiều. Ông ta có việc làm tốt, kiếm nhiều tiền nhưng ông 
ta đã có những vấn đề về giao tiếp (quan hệ với người khác 
bị tồi tệ-ND) 


sns 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 








Bạn có thể đã có nhiều lần nghĩ đến việc tự tử, nghĩ 
đến việc kết thúc đời bạn do bởi các loại vấn để như thế 
này. Về cơ bản, đây là nhược điểm của bát phong, của ham 
muốn. Kadampa geshe Gonpawa, người đã có được khả 
năng thấy biết siêu việt và nhiều thực chứng khác nữa, đã 
HÓI: 

Nếu một người nhận được bốn điều ưa thích (trong 
bát phong) là: được (lợi), sướng, khen, vinh, từ một 
hành động được làm bỡi những suy nghĩ bát phong thì 
đó chỉ là quả trong đời này mà thôi và sẽ không có lợi 
lạc gì cho các đời sau. Và nếu bốn điều không ưa đến từ 
một hành động thì sẽ không có lợi lạc gì ngay cả trong 
đời này. 

Thường thì những hành động từ suy nghĩ bát phong dù 
có mang lại bốn điều ưa thích thì rốt cuộc cũng sẽ đưa tới 
bốn điều không ưa thích. Chăng hạn trong kinh doanh bạn 
thành đạt từ thành công này tới thành công khác; và vì 
được thành công bạn sẽ đầu tư kinh doanh nhiều thêm với 
những suy nghĩ bát phong. Sau một thời gian khi nghiệp 
lực thành công của bạn kết thúc và nghiệp lực thất bại xảy 
ra chỉ trong một ngày bạn có thê trở thành kẻ ăn mày. 
Ngày nay bạn là triệu phú nhưng ngày mai bạn có thê bị 
khánh kiệt, không biết lẫy gì trả tiền nhà hay trang trải cho 
gia đình. Toàn bộ cuộc đời bạn sụp đô. 


Điều này xảy đến vì để cho suy nghĩ bát phong thúc 
đây hành động. Cho dù bạn sống sung túc nhưng bạn 
không thoả mãn và bạn lại tiếp tục hành động vì suy nghĩ 
bát phong. Do đã thành công trong quá khứ, vào một ngày 
nghiệp lực thành công của bạn cạn kiệt và mọi sự sụp đô. 


Có người hôm qua rất giàu có, chẳng phải lo lăng tiền bạc, 
bất ngờ hôm nay phải lo toan đến việc nhỏ nhất là không 
biết tiền đâu để nuôi gia đình. Ông ta không thể làm gì, 
không thể ăn ngủ được. 


Ngay cả khi một kẻ ăn cắp đã lấy trộm một, hai, ba lần 
chẳng hạn, nhưng sự thành công của ông ta không thê tiếp 
tục mãi được. Bạn cần phải tự kiềm chế ham muốn của 
mình; bạn cần phải tìm thấy được một mức thoả mãn nào 
đó. Nếu không dừng, nếu tiếp tục nữa, thì có ngày bạn sẽ 
thất bại. Bất luận sai lầm gì, nếu cứ tiếp tục tái diễn, chắc 
chắn ngày nào đó nó sẽ trở thành một vấn đề to lớn. Một 
nhược điểm khác nữa của ham muốn là cuối cùng sẽ đưa 
tới chỗ rất ư thất vọng. 


Tự giải thoát mình khỏi ham muốn là một sự bảo vệ 
chắc chắn nhất. Khi đứt bỏ ham muốn một đối tượng hay 
một người, lúc đó tất cả suy nghĩ bất thiện sẽ không nỗi lên 
được và kết quả là bạn sẽ không tạo ra nghiệp xấu. Và nó 
cung cấp sự bảo vệ tốt ngoài sức tưởng tượng. Thông 
thường, vì đam mê một đối tượng đặc biệt, bạn tạo ra rất 
nhiều nghiệp bất thiện liên hệ đến nhiều chúng sanh hữu 
tình khác. Dứt bỏ được đam mê đó bạn sẽ ngăn chận được 
nhân tái sinh vào các đọa xứ. 


Sự an lạc to lớn sẽ đến khi bạn giải thoát mình khỏi suy 
nghĩ về ham muốn. Hãy tập trung vào sự an lạc chân thật 
này mà bạn có thê kinh nghiệm được ngay lập tức bằng 
cách tự giải thoát mình khỏi ham muốn. Khi tập trung chú 
tâm vào sự an lạc này thì sẽ không có vấn đề nào xảy ra. 
Khi nỗ lực để có được hạnh phúc to lớn này, sự an lạc chân 
thật này, thì hạnh phúc tạm thời trở nên không hấp dẫn nữa 

s18. 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





và bạn sẽ từ bỏ nó dễ dàng - y như vứt giấy đã dùng ở 
trong phòng vệ sinh. Khi thấy biết được như vậy thì không 
gì đáng lo nếu bạn gặp phải chuyện không vừa ý. 


Cho nên như chúng ta thấy, dù có nhiều hay ít vấn đề 
đi nữa thì chúng ta cũng phải thực hành Pháp, không cách 
nào khác hơn. Và tu tập Pháp có nghĩa là kiểm soát tâm, 
kiềm chế ham muốn. Không nói chỉ đến việc sống khổ 
hạnh theo sự tu tập Pháp đích thực, nhưng ít nhất đề có 
được sự bình an trong tâm và hạnh phúc đời này cũng như 
ngăn cản những vấn đề tăng thêm, chúng ta cần kiểm soát 
ham muốn. 


Chấm dứt luân hồi 


Như Ngài Long Thọ có nói: 


Các hành động phát sinh bởi tham, sân, sỉ là phi 
đạo đức. Các hành động phát sinh bởi không tham, 
không sân, không sỉ là đạo đức. Dù đạo đức hay phi 
đạo đức, hành động đều do tâm mà có. 


Chừng nào chúng ta còn ham muốn sống tiện nghỉ 
sung túc, mong được lợi, mong được kính trọng, được 
danh tiếng, và chừng nào chúng ta ngại sống thiếu thốn, sợ 
bị thiệt hại, sợ bị khinh rẻ, bị tiếng xấu thì mọi hành động 
của chúng ta đều bị thúc đây bởi tham, sân, si. Điều này có 
nghĩa là sẽ có nhiều hành động xấu hơn tốt. 


Ở đây luận giảng có nói: 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Điêu rât ư quan trọng là cô găng đừng đê phát sinh 
ham muôn sông sung sướng ở cuộc đời này. Nêu ham 
muôn này nôi lên thì cô găng từ bỏ nó. 

Ngài Lama Atisha cũng có nói: 


Nếu gốc cây là độc thì cành và lá cũng độc. Nếu gốc 
có dược tính trị bệnh thì cành và lá cũng là dược liệu. 
Cũng giống như vậy, mọi việc được làm với tham, sân, 
sỉ thì là phi đạo đức. 


Nói cách khác, bất kỳ hành động nào - làm ruộng, kinh 
doanh, đi lính, giúp bạn bè bà con, làm thầy thuốc - được 
làm với sự suy nghĩ bát phong, bám chặt cuộc sống này và 
bị thúc đây bởi tham, sân, sĩ thì-như được nói ở đây- "chỉ 
là nhân cho luân hồi và đọa xứ". 

Luận giảng nói tiếp: 

Để nắm bắt được cái tỉnh hoa, thì ngay từ lúc bắt 
đầu ngừơi ta đừng nên bám chặt vào cuộc đời này. 

"Nắm được cái tỉnh hoa" ở đây đề cập tới thân làm 
người hoàn chỉnh này. 

Sau đây là một đoạn trích từ giáo lý Tantra, thường 
được coi như là một động cơ kích họat trong phần chuẩn bị 
cho một lễ quán đảnh Tantra: 

Những ai có quyết tâm lớn hiến dâng đời cho tu tập, 
tìm kiếm sự giải thoát khỏi luân hồi thì được phép vào 
mạn đà la (thế giới quan của Tantra thừa). Người đó 
chẳng cần ham muốn các quả của đời này. 


- 80 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Câu cuôi của đoạn văn ý nói răng người đó chăng quan 
tâm đên sướng, được, khen, vinh, vân vân... tức là không 
ham muôn toàn bộ những chuyện ở đời. 


Đoạn trích dẫn tiếp tục như sau: 


Người nào còn ham muôn cuộc sông này sẽ không 
có được kinh nghiệm thoát khỏi luân hôi. 

Câu này có nghĩa là các việc làm của người đó có sự 
ham muôn cuộc sông này sẽ không trở thành nhân của giác 
ngộ, tức là trạng thái thoát khỏi luân hôi. 


Bạn có thể hiểu điều này như sau : nếu mục đích của 
bạn là đạt hạnh phúc chỉ trong đời này, nếu đó là những gì 
bạn ham muốn thì mọi việc như làm việc, tụng lời cầu 
nguyện, dự lễ quán đảnh, ăn, ngủ vân vân ... đều không trở 
thành Pháp thiêng liêng. Tất cả những hoạt động đó đều 
phi đạo đức. Hy vọng của bạn là được hạnh phúc, nhưng 
điều duy nhất mà thực tế bạn nhận được từ những hành 
động đó chỉ là đau khổ. Mặc dù bạn làm việc để mưu cầu 
đạt hạnh phúc trong đời này nhưng trên thực tế các hành 
động của bạn trở thành chướng ngại ngăn cản hạnh phúc, 
khiến bạn không tìm thấy được hạnh phúc. Chúng ta có thể 
hiểu được điều này khi chúng ta nhìn vào kinh nghiệm của 
cuộc sống mình và của những người khác. Đoạn trích dẫn 
kết thúc như sau: 

Tìm kiếm sự giải thoát khỏi luân hồi sẽ gia tăng 
hạnh phúc của kiếp sống luân hồi này. 

Câu này có ý nghĩa rằng những ai chỉ tìm kiếm sự Giác 
Ngộ tức là vượt khỏi luân hồi và tu tập Pháp để đạt được 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





như vậy thì dù không có ý định tìm kiếm hạnh phúc của 
đời này cũng sẽ tự nhiên có được nó. 


Trong bức thư gởi cho bạn ngài Long Thọ có nói: 


Nếu một đóm lửa rơi trên tóc hay quần áo của bạn 
và có nguy cơ bị cháy bỏng thì bạn lập tức gạt bỏ đóm 
lửa đó đi. Và cũng như vậy, việc đáng phải làm là cố 
gắng không tái sanh. 


Khi đóm lửa rơi trên người bạn, bạn sẽ gạt bỏ nó ngay 
lập tức. Bạn sẽ làm tức thì dù đóm lửa chỉ cháy chút xíu 
tóc hay quần áo. Cũng như vậy, bạn phải có quyết tâm hơn 
nhiều trong việc cỗ gắng loại bỏ nhân để tái sanh vào các 
cõi thấp và chịu đau khổ liên tục trong luân hồi. Tắt cả vẫn 
đề sẽ có khả năng xảy ra vì chúng ta đã tái sinh kiếp này; 
các uẩn này (tái sinh này- ND) được gây ra bởi vọng tưởng 
và nghiệp và bị ô nhiễm bởi chủng tử của vọng tưởng. Vì 
chúng ta đã tái sinh, chúng ta kinh qua khổ hành và vì khổ 
hành, chúng ta kinh qua khổ hoại và khổ khổ. Không chỉ 
chúng ta kinh qua các loại khổ trong đời này mà kiếp luân 
hồi hiện tại này sẽ là nền tảng cho tất cả kiếp luân hồi ở 
các đời sau và cho tất cả khổ đau của các kiếp tái sinh. 
Sống một kiếp luân hồi sẽ tạo nên nhân của rất nhiều kiếp 
luân hồi trong các đời tương lai. Diễn biến này cứ thế mà 
tiếp tục. 


Ngài Long Thọ nói rằng tình thế này nghiêm trọng hơn 
là có đóm lửa rơi trên người, rằng chúng ta phải cỗ gắng 
đừng tái sanh nữa. Như đã nêu trong các giáo lý, tham là 
dây xích buộc chúng ta vào cõi luân hồi; tham là nhân gần 
nhất của cõi luân hồi các kiếp sau. Không chỉ tham khiến 


x0 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





cho chúng ta tạo nghiệp bắt thiện ngay đây trong đời này, 
nhưng khi biết là sắp chết, tham cũng còn khiến cho chúng 
ta không muốn rời bỏ thân ta, các uân của ta. Tham và 
không muốn rời bỏ, hai thứ tâm này ngay vào lúc chết sẽ 
dẫn dắt chúng ta nhận một tái sanh luân hồi nhất định nào 
đó của kiếp sau. Vì tham là nhân chính của luân hồi nên 
việc cắt đứt tham trở thành phép tu tập Pháp chủ yếu để 
khỏi tái sinh nữa. Đây là phương pháp để cắt đứt dòng 
tương tục luân hồi. 


Đề kết luận, tất cả các hành giả tu tập Pháp phải từ bỏ 
ham muốn sống sung túc tiện nghi. Nếu không từ bỏ điều 
này bạn không thể nào là "một hành giả tu tập". Mọi sự 
được làm với lòng ham muốn sống sung túc thì không phải 
là Pháp, chừng nào còn có ham muốn thì không có sự tu 
tập Pháp. Có câu tục ngữ Tây tạng nói: Vì con ngựa không 
có bản tính của con sư tử nên không thể gọi con ngựa là 
con sư tử. 


Lama Gyampa, một geshe Kadampa có nói: 


Từ bỏ cuộc đời này là khởi điểm đích thực của 
Pháp. Nếu không, thì coi như không tu tập Pháp tí nào 
cả nhưng lại cảm thấy hãnh diện là một hành giả của 
Pháp-thật nực cười ! Hãy kiểm tra xem dòng tương tục 
tâm thức của bạn có chứa khởi điểm đích thực của 
Pháp tức là từ bỏ cuộc đời này hay không. 


Ngay cả khi bạn cho rằng bạn không phải người có tín 
ngưỡng tôn giáo nhưng vì bạn không muốn có những vấn 
đề xảy ra cho bạn, bạn muốn có hạnh phúc thì bạn vẫn phải 
kiểm soát ham muốn. Không còn có giải pháp nào khác 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





nữa. Bạn không thê làm giảm ham muốn và những vọng 
tưởng khác bằng cách xử dụng dược phẩm hay giải phẫu 
hay bằng những phương tiện khách quan khác. Phương 
pháp duy nhất là nghĩ tới nhược điểm của ham muốn và 
nghĩ rằng cuộc đời ngắn ngủi. Đây là một phương pháp 
tâm lý học cốt yếu dù bạn không là Phật tử và không muốn 
mình thành Phật. Không có giải pháp khác. Để giảm bớt 
các vấn đề xảy ra trong đời, bạn phải soi xét các nhược 
điểm của ham muốn. Nếu ham muốn được loại bỏ thì các 
vấn đề không còn tồn tại nữa. Chừng nào bạn buông bỏ 
được ham muốn, bạn sẽ không gặp phải vấn đề nào thêm 
nữa. 


Tu tập bồ đề tâm giúp kiểm soát ham muốn. Hoán đổi 
mình với người khác - có nghĩa là quên mình và quan tâm 
chăm sóc người khác (xem chương 9), hay có lòng tốt 
muốn giúp người khác loại bỏ khổ đau - sẽ giải quyết được 
nhiều vấn đề. 


Một người mà tâm không đủ mạnh đề thực hành bồ đề 
tâm thì có thể ngăn chận ham muốn bằng sự thiền định về 
lợi ích của thân người hoàn chỉnh và đặc biệt là sự vô 
thường và chết (xem chương 7). Bạn có thể chấm dứt ham 
muốn bằng sự suy nghĩ rằng cuộc đời ngắn ngủi, cái chết 
có thể xảy đến bất kỳ lúc nào, và nghĩ đến đọa xứ, nghĩ 
đến nghiệp quả vân vân. 

Như tôi đã nêu ở trước, "5í mát của tâm" mà 
Shantideva đề cập là không phải nói tới chứng ngộ đặt biệt 
nào cả. Bí mật của tâm có nghĩa là việc nhận biết nhược 
điểm của bát phong, suy ngẫm đến tính vô thường và cái 
chết. Thiền định về vô thường và chết, nhận ra được những 

-84 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





nhược điểm của ham muốn - có nghĩa thấy được răng tất 
cả các vấn đề, các phiền não nỗi lên từ ham muốn - sẽ giúp 
cho bạn có sức mạnh để quyết tâm từ bỏ cuộc đời này, để 
cắt đứt sự trói buộc vào cuộc đời này. Hai điều này sẽ làm 
cho bạn có quyết tâm mạnh mẽ và làm suy yêu bát phong. 
Chúng cho bạn sức mạnh để cắt đứt sự trói buộc vào cuộc 
đời này, giải thoát bạn khỏi ham muốn. 


Nếu bạn không nhận thức được những bí mật này của 
tâm, thì dù cho bạn muốn hạnh phúc và không muốn đau 
khổ, bạn vẫn kinh qua đau khổ và không đạt hạnh phúc. 
Bạn lang thang trong luân hồi, không ngừng kinh qua đau 
khổ, không có được hạnh phúc tạm thời và hạnh phúc vĩnh 
cửu. Nhưng nếu bạn nhận thức được những bí mật này của 
tâm, chỗ tối thượng của Pháp, bạn sẽ có khả năng đạt hạnh 
phúc, loại bỏ đau khổ và sẽ không lang thang vô định trong 
luân hồi. 


6. ĐIÊU PHỤC TÂM 


Nếu bạn lơ là trong việc bảo vệ tâm 
Bạn không thể đóng cửa đau khổ 
và cũng không thể mở cửa hạnh phúc 


Đừng làm những điều phi đạo đức 
Hãy làm những điều đạo đức hoàn hảo 
Hãy điều phục tâm của bạn 
Đây là giáo lý của Phật. 

KHI CHÚNG TÔI cùng nhau trì tụng đoạn kệ này của 
Đức Phật và như ngài Kirti Tsenshab Rinpoche giải thích, 
chúng tôi nhớ rằng đoạn kệ có chứa Tứ Diệu Đế. Bạn đang 
chịu đựng sự khổ thật sự (Đề đầu tiên)-chẳng ai ước muốn 
khổ - và bạn cần đạt hạnh phúc tối thượng chấm đứt mọi 
khổ đau (Đề thứ 3), điều này tuỳ thuộc vào việc chấm dứt 
toàn bộ các nhân đích thật của khổ (Đề thứ 2); và việc đạt 
được điều này tùy thuộc vào việc làm cho toàn bộ con 
đường Đạo chân thật trở thành hiện thực (Đề thứ bốn). 


Điều cốt lõi của đoạn kệ này là khuyên không can dự 
vào bất kỳ hành động phi đạo đức nào cả. Nếu nghĩ rằng 
nguồn gốc của khổ đau và các vẫn đề của cuộc sống là từ 
khách quan bên ngoài thì ý nghĩ đó chính là vấn đề. Không 
coi tâm là nguồn gốc của các vấn đề và đồ lỗi cho các tác 
nhân bên ngoài như người khác, đối tượng khác, thái độ đó 
chỉ tạo thêm nhiều vấn đề hơn. Suy nghĩ theo kiểu này - và 
cũng cho rằng hạnh phúc đến từ bên ngoài - là chúng ta 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





chăng đếm xiỉa gì tới tâm cả. Tâm này từ vô lượng kiếp 
trước đã không được điều phục giờ đây vẫn để y nguyên 
như vậy, vẫn đang không được điều phục. Chẳng có gì tốt 
hơn, chăng có gì thay đổi. Chúng ta liên tục tạo ra nhân 
đau khổ cho các kiếp sau và tạo ra các vấn đề ngay đây 
trong đời này. 


Thật tốt khi liên hệ đoạn kệ này với các vấn đề trong 
qúa khứ, đặc biệt có hiệu quả khi áp dụng "#jÊu phục tâm 
của bạn" đôi với sự kiêu mạn, sân hận, ganh tỊ, ham muốn 
và sự vô minh dày đặc. Điều phục những vọng tưởng 
(phiền não) này là giáo lý của Đức Phật. Không điều phục 
chúng thì không phải giáo lý của Đức Phật - nói cách khác, 
không làm gì để giải quyết vọng tưởng nhưng lại bận rộn 
làm những việc khác và coi đó là tu tập tâm linh thì không 
phải là giáo lý của Đức Phật. 

Vọng tưởng làm cho tâm không vui, không an, không 
thuần phục. Mặc dù các hành động của chúng ta trông 
giống như Pháp và được gọi là "Pháp" hay "# tập tâm 
linh" nhưng nếu chúng không phá hủy vọng tưởng thì 
chúng không phải là giáo lý của Đức Phật. Có một định 
nghĩa về Pháp là "bát kỳ thứ thuốc nào mà chữa trị được 
vọng tưởng". Nếu có một hành động được thực hiện dưới 
danh nghĩa Thiên Chúa giáo hay một tôn giáo nào khác mà 
là thuốc chữa trị vọng tưởng - điều phục sân, tham, sĩ và 
ích kỷ - thì đó là Pháp. Bất cứ cái gì mà không phải là 
thuốc chữa trị vọng tưởng thì không phải là Pháp. Như đức 
Dalai Lama có nói, Pháp là bất cứ điều gì màsửa chữa 
được hay an định được tâm. Khi có một đồ dùng nào bị hư 
thì việc sửa chữa nó là tốt bởi vì làm cho bạn vui và nó sẽ 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





là phương tiện có ích cho cuộc sống của bạn và của người 
khác. Cũng vậy, Pháp là sửa chữa tâm. Phương pháp nào 
mà không phá hủy được vọng tưởng thì không an định 
được tâm. Không có cách nào cải thiện được tâm mà 
không loại trừ vọng tưởng. Vọng tưởng cần phải được loại 
trừ. 

Để mang lại hạnh phúc cho bản thân và cho những 
người khác, Pháp phải là thuốc chữa vọng tưởng. Nếu 
Pháp hỗ trợ vọng tưởng thì không cần biết chúng ta tu tập 
bao nhiêu chúng ta sẽ không thấy có sự cải thiện ở trong 
tâm; ngược lại, tâm sẽ trở nên mỗi lúc một tôi tệ hơn: càng 
không được thuần phục hơn, càng khó khăn hơn. Dù chúng 
ta có thể luôn đang nghe giảng Pháp, thuyết Pháp, đọc 
Kinh điển, hay đang sống trong một trung tâm Phật Pháp, 
thậm chí cả cuộc đời luôn có liên hệ với Pháp, nhưng nếu 
vọng tưởng gia tăng thì việc tu tập tâm linh hóa ra là đang 
hỗ trợ cho vọng tưởng thay vì phá huỷ chúng. Nếu kiêu 
ngạo, sân hận, ham muốn và những thứ tương tự gia tăng 
thì việc tu học Pháp của bạn đang tạo ra thêm nghiệp bất 
thiện thay vì tịnh hóa những nghiệp bất thiện có sẵn trước. 


Đề nhận được hạnh phúc từ Pháp, việc tu tập của bạn 
phải làm sao phá hủy được vọng tưởng. Ví dụ như dược 
phẩm, nếu làm cho bệnh phát sinh hay nặng thêm thì thuốc 
đó không chữa được bệnh mà còn làm lệch hướng việc 
chân và trị bệnh. Thuốc là thứ dùng đề trị bệnh chứ không 
làm bệnh trầm trọng hơn. 

Câu "điêu phục tâm của bạn" chỉ vỏn vẹn mấy chữ, 
nhưng ý nói là phải giải quyết toàn bộ các che chướng 
(quan niệm sai-ND) từ việc thấy những khuyết điểm của vị 

-_88- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





thầy cho tới những quan niệm nhị nguyên vi tế về ba tri 
kiến liên quan đến giai đọan chuẩn bị màu trắng, giai đọan 
phát triển màu đỏ, giai đoạn thành tựu màu đen và ngay cả 
che chướng sau cùng và vi tế nhất là ngăn cản sự thành tựu 
tâm giác ngộ (Phật tâm). "Điều phục tâm của bạn" giải 
quyết toàn bộ các quan niệm sai trái này. 

Câu cuối của bài kệ nói "Đây là giáo lý của Đức Phật" 
bởi vì điều phục tâm bạn là nguồn gốc của hạnh phúc. 
Điều phục tâm bạn là giáo lý chính của Đức Phật. Từng 
mỗi lời mà Đức Phật dạy là nhắm tới việc điều phục tâm 
riêng của mỗi chúng sinh; ngoài ra không có mục đích nào 
khác. Từng mỗi lời trong tất cả 84.000 Kinh điển - Kinh 
của Tiểu thừa, Đại thừa, Kim cang thừa - là nhằm điều 
phục tâm. 


Hãy nhớ đến sự ưu ái của Đắng Thế tôn Đại Từ Đại Bi 
Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni, khi giảng dạy toàn bộ các giáo 
lý của cả hai đường Đạo: nhân thừa và quả thừa. Đức Phật 
đã phát lộ con đường hoàn hảo đưa đến giác ngộ thông qua 
nhiều mức độ giảng dạy khác nhau phù hợp với các căn cơ 
tâm thức của chúng sanh hữu tình. Giờ đây chúng ta có tự 
do và cơ hội để lắng nghe, soI rọi và thiền định trên đường 
đạo vô cấu này; chúng ta có thê tạo ra nhân vô cấu cho bất 
kỳ mức độ hạnh phúc nào chúng ta muốn. Được như vậy là 
nhờ vào sự ưu ái của Đức Phật Thích Ca Mâu NI khi Ngài 
ban những lời giảng. 

Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khai mở con đường dẫn dắt 
chúng ta đến hạnh phúc; con đường theo đó chúng ta có 
được tự do để hiểu và tạo ra nhân để có hạnh phúc trong 
các đời sau, giải thoát và giác ngộ. Ngài giúp chúng ta phát 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





triển tiềm năng của chúng ta, tức Phật-tánh của chúng ta. 
Gặp được Phật Pháp, tu tập theo đó, chúng ta có thể phát 
triển Phật-tánh của chúng ta và nhờ vậy mà đạt giác ngộ. 


Bằng cách thiền định con đường mà Đức Phật phát lộ, 
từng bước chúng ta có thê phát triên Phật-tánh của mình và 
do đó có thể hoàn thành ước nguyện cứu giúp chúng sinh 
hữu tình. Chính nhờ sự ưu ái của Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni mà chúng ta có thể thành tựu trí huệ siêu việt của tâm, 
năng lực toàn triệt và đại bị viên mãn vì lợi ích cho tất cả 
chúng sinh hữu tình. 


Mọi sự bao gồm cả hạnh phúc lẫn khổ đau đều tùy 
thuộc ở tâm. Nếu không điều phục tâm thì khổ đau nổi lên; 
chính tâm sản xuất khổ đau này. Bằng việc điều phục tâm, 
bạn hưởng được hạnh phúc. Đây là lý do tại sao hạnh phúc 
của chúng sinh hữu tình tùy thuộc vào sự hiện hữu của các 
giáo lý của Đức Phật. 

Bởi vì mọi sự đều tùy thuộc vào chính tâm của chúng 
ta, nên chúng ta phải điều phục tâm mình. Chúng ta phải 
loại bỏ những suy nghĩ sai trái, chúng là nhân của khổ đau 
và chúng mang vấn đề đến cho bản thân chúng ta và cho 
vô lượng chúng sinh khác, đời này và liên tục các kiếp sau. 
Nếu những suy nghĩ sai trái được loại bỏ thì chỉ còn có 
hạnh phúc, không còn nhân của các vấn đề, không có kẻ 
sáng tạo của vấn đề. Càng loại bỏ những quan niệm sai trái 
thì càng có hạnh phúc. 


- 00 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Che chở tâm của bạn 


Trong tác phẩm Bồ Tút Hạnh, Shantideva giải thích: 


Cọp, sư tử, rắn, kẻ thù, người canh giữ địa ngục, 
các mụ phù thủy và kẻ ăn thịt người, tất cả đều bị trói 
lại chỉ bằng một việc là cột giữ tâm này. 

Kiềm giữ tâm khỏi suy nghĩ bất thiện, không cho phép 
tâm chạy theo cơn giận hay ham muốn, vô minh vân 
vân..., có nghĩa rằng bạn ngừng tạo ra nghiệp xấu ác. Khi 
bạn ngăn ngừa tâm bạn khỏi bị vọng tưởng lôi kéo thì bạn 
không tạo ra nghiệp bất thiện do vậy bạn không chịu đựng 
quả mà các chúng sinh khác hại bạn và gây nguy hiểm 
cuộc sống của bạn. 


Ví dụ, Devadatta luôn ganh tỊ cô tìm cách hãm hại Đức 
Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào một ngày, khi Đức 
Phật đang đi khất thực, Devadatta đem một con voi điên 
tới tấn công Đức Phật. Tuy nhiên thay vì gây nguy hại Đức 
Phật, con voi trở nên hoàn toàn bị thuần phục ở trước mặt 
Ngài. Tôi cũng nghe rằng con muỗi không bao giờ chích 
ngài Song Rinpoche. Và có một câu chuyện tương tự về 
thánh St. Franeis ở Assisi, nước Ý; người sống cùng thời 
đại với Milarepa, vị đại Hành giả du-già Tây tạng, người 
đạt giác ngộ trong một đời người ngắn ngủi. 


Có một con chó sói sống trong rừng, nó hại nhiều 
người. Khi thánh Francis nghe được chuyện đó, ngài nói: 
"Tôi sẽ đến nói chuyện với con chó sói". Mặc dù có người 
khuyên đừng đi nhưng ngài vẫn giữ quyết định. 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Thánh Francis đi vào rừng. Khi con chó sói đến gần 
ngài, thay vì hại ngài, nó bị ngài khuất phục hoàn toàn. 
Giống như một con chó nuôi đi theo chủ, con chó sói trở 
nên thuần phục đến năm bên cạnh và liếm chân ngải. 
Thánh Francis nói với con chó sói rằng ngài sẽ cho nó thực 
phẩm và nó không được cắn người nữa. Từ đó trở đi, con 
chó sói không còn tấn công người dân. 

Nhục thể của Thánh Francis hiện còn g1ữ ở ASSISI, gần 
Trung tâm Lama Tsong Khapa ở Ý. Lama Yeshe và tôi đã 
viêng Assisi. Lama Yeshe đã thiền định một lúc ở ngôi mộ 
nơi thân thiêng liêng của thánh Francis lưu ở đó. Có một 
thác nước gần Assisi và người ta nói rằng nếu nước bị cạn 
thì sẽ rất xui xẻo cho nước Ý. Thánh Francis có một đệ tử 
nữ tu và người này có đến ba trăm đệ tử. Trong lúc ngài 
Francis còn sống, một trong những hang động bị nước từ 
trên mái nhỏ xuống. Một số đệ tử than phiền rằng họ chắng 
thiền định được vì tiếng nước rơi. Thường ngày thánh 
Francis gọi các đồ vật là "em gái", "em trai". Ngài nghe 
học trò than phiền như vậy, liền đến hang động đó và nói 
với nước: "E7 gái, hãy ngừng rơi vì học trò của tôi chẳng 
thiên định được". Nước liền ngưng tơi. 


Những câu chuyện như vậy là rất thông thường như 
trong các chuyện kế về cuộc đời các vị Bồ tát. Nhiều câu 
chuyện kể về các hành giả du già Ấn Độ và Tây tạng yêu 
cầu nước sông ngừng chảy để họ đi qua sông sau đó nước 
chảy trở lại. Ở Tây tạng khi có trận lụt đang dâng nước đến 
gần tu viện của Bồ tát Jampa Monlam, ngài liền viết lên 
một tảng đá câu "yếu đúng sự thật tôi có bồ đề tâm thì xin 
nước hãy thối lui", rồi ngài đặt tảng đá ngay trước hướng 


MÔ Dn 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





nước lụt đang dâng đến; nước lụt lập tức rút đi. Những câu 
chuyện như vậy chứng minh được năng lực bồ đề tâm, 
thiện tâm tối thượng. 


Bằng việc cột chặt tâm vào đạo đức, che chở nó khỏi 
vọng tưởng, bạn sẽ không tạo ra nghiệp xấu ác, nên sẽ 
không có gì nguy hại cho cuộc đời của bạn. Cũng vậy, do 
có bồ đề tâm, bạn sẽ điều phục được tâm mình. Cột chặt 
tâm bạn với đạo đức và tránh xa những suy nghĩ phiền 
muộn thì giống như giam giữ hết tất cả những chúng sinh 
nguy hiểm như: cọp, rắn, kẻ gác cổng địa ngục, kẻ thù. 
Nếu bạn có bồ đề tâm ngay cả những hiểm họa thiên nhiên 
(động đất, núi lửa vân vân - ND) cũng không thê hại bạn; 
nhờ vào năng lực bồ đề tâm, bạn có khả năng kiểm soát 
được tai họa thiên nhiên. Bằng cách cột chặt một tâm này 
với bồ đề tâm, bạn ngăn cản được tất cả vô số con thú hung 
dữ và kẻ thù. Huấn luyện làm thuần thục một việc này thôi 
tức là tâm của bạn, bạn sẽ thuần hóa được tất cả những 
việc khác nữa. 

Bạn không thê thực hiện được ý muốn giam hết tất cả 
các con thú hung đữ trên quả đất này vì bạn không thê 
sống mãi mãi. Và cho dù bạn sẽ không tái sinh ở quả đất 
này bạn cũng sẽ tái sinh ra ở một hành tinh khác, chừng 
nào bạn còn nghiệp và vọng tưởng bạn sẽ gặp kẻ thù và thú 
hung đữ ở đó. Chừng nào tâm bạn chưa được điều phục thì 
luôn có sự hãm hại từ bên ngoài. Nhưng một khi tâm được 
điều phục, một khi không còn sân hận trong giòng tương 
tục tâm thức thì sẽ không còn kẻ thù bên ngoài. Khi nào 
cơn giận không thê nỗi lên trong bạn thì bạn không còn tìm 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





thấy kẻ thù ở đâu cả. Kẻ thù bên ngoài chỉ xuất hiện khi có 
cơn giận ở bên trong. 

Không vọng tưởng sẽ không có nghiệp bắt thiện, cho 
nên sẽ không có alI hại bạn. Thêm vào đó, khi tâm bạn đạt 
được sự nhẫn-nhục-tự-tánh thì dù có ai đó chê bai, đánh 
hay giết bạn, bạn vẫn nhận ra được là không có kẻ thù bên 
ngoài. Khi bạn đạt được nhẫn nhục ba-la-mật (một trong 
sáu ba-la-mật) bạn sẽ thấy người khác là bạn tốt nhất của 
bạn ngay cả khi họ đang phê bình, đánh hay đang giết bạn. 
Chừng nào tâm bạn ở trong nhẫn-nhục-tự -tánh bạn lúc đó 
không thấy có kẻ thù bên ngoài đang hại bạn mà chỉ có 
người đang làm lợi cho bạn. Nhưng ngay khi tâm thay đổi, 
chuyển sang giận đữ thì bạn thấy con người đó đang hại 
bạn. 


Luận giảng Khai mở Cánh cứa Pháp có nói: 
Có lợi gì đầu cho những lời dạy khác với lời dạy bảo 
vệ tâm? 


Sẽ rất tốt khi bạn nhớ điều này trong cuộc sống hàng 
ngày. Nếu bạn quên bảo vệ tâm của mình thì có ích gì đâu 
với các truyền thống giữ giới khác? Nếu tâm không được 
bảo vệ bạn không thể chận đứng được khổ đau và các vấn 
đề của bạn. Dù cho bạn có thê tu tập hàng trăm việc khác 
nhưng nêu bạn bỏ qua việc tu tập quan trọng nhất này (che 
chở tâm - ND) thì bạn không thê chận đứng các vấn đề và 
không thê đạt hạnh phúc đặc biệt là hạnh phúc tối thượng. 
Rất cần để nhớ điều này. Có người trì tụng rất nhiều kinh 
cầu nguyện, hàng triệu mật chú suốt ngày nhưng nếu họ 
quên không tự che chở tâm thì việc tu tập hằng ngày trở 


- 94 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





nên lãng phí vô ích. Tâm bạn là nguồn gốc của tất cả khổ 
đau và hạnh phúc riêng của bạn. Nếu bạn lơ là việc che 
chở tâm thì bạn không thể đóng cánh cửa vào khổ đau và 
cũng không thể mở cánh cửa vào hạnh phúc. 


Ở phương tây có nhiều luật lệ: bạn không thê làm điều 
này, bạn không thê làm điều kia. Đôi khi tôi nghĩ rằng đã 
có quá nhiều luật. Có một lần tôi tới Sydney ngụ trong 
một nhà có hồ bơi và phòng xông hơi nóng. Có vài người 
đang chơi ở hồ, nhảy từ bục gỗ cao. Người láng giềng bực 
mình. Họ than phiền nhà chúng tôi quá ồn và họ gọi cảnh 
sát. 


Tôi đang ở trong phòng. Tôi không thấy bên ngoài nhà 
nhưng tôi nghe có cảnh sát tới. Thấy không có gì, cảnh sát 
bực bội bỏ đi. Người láng giềng trước đó báo cảnh sát là 
những người ở trong hồ bơi quấy nhiễu họ. Cảnh sát cho 
rằng người láng giềng nói vô lý, uỗng công họ từ ngoài thị 
trấn lái xe vào. Cũng ngay buổi chiều hôm đó trẻ con nhà 
láng giềng đã chơi đùa ầm ï. 

Không cần biết có bao nhiêu luật lệ đã được đặt ra; 
chừng nào việc bảo vệ tâm không được chú ý ở trường tiểu 
học, ở đại học hay trong nếp sống văn hóa thì luôn có các 
vẫn đề xảy ra, tiếp tục xảy ra. Mọi người phải che chở tâm 
của mình. Thay vì nói "ổi ngày ăn một quả táo thì bác sĩ 
không đến nhà" chúng ta có thê nói "mỗi ngày có che chở 
tâm, cảnh sát không đến nhà"! 


7. HÃY LUÔN NHỚ VÔ THƯỜNG VÀ 
CÁI CHẾT 


Nếu không nhớ cái chết sẽ không nhớ 
Pháp. 


THIÊN ĐỊNH: hãy nhìn vào mọi sự - cái ngã, hành 
động, đối tượng; bạn, thù, người xa lạ, những đối tượng 
của tham, sân, si của bạn; toàn bộ những hiện tượng tác 
nhân - với sự tỉnh thức về thực tại (chân để - ND): tất cả 
đều tạm bợ và có thê chấm dứt bất kỳ lúc nào. Tắt cả hiện 
tượng này không chỉ thay đổi trong từng giây phút do bởi 
các nhân và các duyên, mà chúng còn có thê chấm dứt bất 
kỳ lúc nào. 

Ngay cả đối với bạn, cái chết có thê xảy ra bất kỳ giây 
phút nào. Chết có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào với bạn, 
với kẻ thù, với người xa lạ. Những thứ gì bạn có cũng bị 
hư hỏng và chúng không chỉ thay đổi trong từng giây phút 
mà chúng còn có thê rời khỏi bạn bất kỳ lúc nào. 

Do vậy, chăng có lý do gì cả để cho những suy nghĩ 
đối đãi của tham, sân, si liên quan đến các đối tượng này 
được nổi lên. Hãy tỉnh táo thấy rằng những sự việc này có 
bản chất tạm bợ, không thường hằng. 

Phép chữa trị chủ chốt cho suy nghĩ bát phong là thiền 
định về vô thường và chết. Nếu không nhớ đến cái chết sẽ 
không nhớ đến Pháp. Và dù có nhớ đến Pháp nhưng nếu 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





không nhớ đến vô thường và chết thì không tu tập Pháp 
được. 


Mặc dù bạn biết bạn có thê chết bất kỳ lúc nào nhưng 
trong cuộc sống hằng ngày bạn có xu hướng cho rằng bạn 
sẽ không chết sớm - không phải năm nay, không phải tuần 
này, hay ngày hôm nay hay ngay bây giờ? Do bởi điều này 
bạn sẽ trì hoãn việc tu tập Pháp. Dù bạn đang tu tập Pháp 
nhưng nếu bạn không nghĩ về vô thường và chết thì nó 
không trở thành Pháp thanh tịnh. 


Nếu bạn không nghĩ về vô thường và chết, bạn không 
tu tập Pháp - tức là bảo vệ thiện nghiệp bằng sự từ bỏ điều 
phi đạo đức và làm điều đạo đức - thay vì vậy, bạn luôn 
luôn tạo ác nghiệp. Rồi khi cái chết đến, bạn hoảng hốt SỢ 
sệt, điều này có nghĩa rằng bạn đã và đang trải qua triệu 
chứng sắp đi vào các cõi thấp. Rất nhiều biểu hiện đáng sợ 
có thể đến với bạn ngay lúc chết. Nếu bạn nhớ đến vô 
thường và chết bạn sẽ sống một cuộc sống có ý nghĩa cao 
quí . Bạn có khả năng thực hành đường đạo theo ba căn cơ 
và đạt tới ba mục tiêu lớn : hạnh phúc cho các kiếp sau, 
giải thoát và giác ngộ. Nhớ đến vô thường và chết cũng là 
một cách thức dễ dàng để kiểm soát vọng tưởng. Bạn có 
thê giải thoát vọng tưởng. 


Nhớ đến vô thường và chết là điều rất có ý nghĩa. Ở 
giai đoạn bắt đầu của việc tu tập Pháp, nhớ đến vô thường 
và chết rất quan trọng vì nó giúp bạn khởi động thực hành 
thực sự, và rồi bạn tiếp tục tu tập cho đến lúc cuối cùng 
trong nỗ lực đạt giác ngộ. Và khi cái chết đến bạn có thê 
chết vui vẻ. Đại hành giả du già Milarepa, người đạt giác 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





ngộ trong một đời ngắn ngủi trong thời mạt pháp này, đã 
bày tỏ kinh nghiệm riêng của ngài như sau : 


Vì sợ chết tôi trốn vào núi (Ấn tu - ND) 


Giờ đây khi nhận biết được bản chất siêu việt của 
tâm bắt diệt, nên dù cái chết đến tôi cũng không lo. 


Càng lúc càng đên gân cái chêt 


Chết là điều chắc chắn xảy ra. Không thuốc men nào 
chận đứng được cái chết và chắng có nơi nào chúng ta khỏi 
chết. Dù thân thể khỏe mạnh như thế nào tuổi thọ của 
chúng ta cũng không ngừng ngắn dần lại. Mỗi khi chúng ta 
niệm câu chú OM MANI PADME HUNG và tay lần chuỗi 
hạt, cuộc đời của chúng ta đến gần cái chết theo từng hạt 
chuỗi. Khi chúng ta rời trung tâm này đi về nhà thì mỗi 
bứơc đi đưa chúng ta đến gần cái chết. Khi chúng ta mất 
một khoảng thời gian để về được tới nhà, thì cuộc đời của 
chúng ta cũng mất đi chừng đó thời gian. Khi chúng ta 
uống một tách trà, cuộc đời của chúng ta đến gần cái chết 
cùng với mỗi cái nhắp môi. Và khi chúng ta uống xong 
tách trà thì chừng đó thời gian của đời ta đã qua đi; và 
chúng ta đi gần đến chết chừng đó thời gian. Mỗi lần 
chúng ta hít vô thở ra, cuộc đời của chúng ta càng lúc càng 
đến gần cái chết hơn. 

Hãy thiền định khi xem đồng hồ treo tường hay đồng 
hồ đeo tay: khi từng giây đồng hồ qua đi, trong thực tại 
cuộc đời ta gần cái chết hơn-dĩ nhiên không phải vì chúng 


ta đeo đồng hồ! Nhìn đồng hồ là phương pháp rất hữu hiệu 
-98- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





đề thiền định về vô thường và chết. Với từng giây trôi qua 
chúng ta gần cái chết hơn nữa. 


Khi chúng ta cầm bát cơm ăn, khi mỗi thìa cơm đưa 
vào miệng là cuộc đời chúng ta đang đi gần đến chỗ chấm 
hết. Và khi chúng ta ăn hết bát cơm, cũng chừng đó thời 
gian qua đi đưa chúng ta đến gần cái chết. Chúng ta đọc 
một tờ báo, khi đọc xong một trang chúng ta cũng đi gần 
đến cái chết chừng đó thời gian. Khi chúng ta trò chuyện, 
nói xong một lời chúng ta đi gần đến cái chết hơn. Khi 
chúng ta nói dứt một câu thì cũng chừng đó thời gian của 
cuộc đời chúng ta đã qua đi. Khi chúng ta trò chuyện tầm 
phào mất hàng giờ thì cũng chừng đó thời gian của cuộc 
đời đã mắt. Khi chúng ta đứng dậy bỏ đi cuộc đời chúng ta 
đi gần đến chết chừng đó thời gian. 


Và mỗi khi một phần đời qua đi, chúng ta không thể 
kéo nó trở lại hay thay thế nó bằng cái gì khác được. Khi 
một võ sĩ hay một người đua xe thể thao bị tai nạn tổn 
thương thân thể, họ có thể chữa lành trở lại và việc này có 
thể lập lại nhiều lần. Nhưng khi một khoảnh khắc của cuộc 
đời qua ổi, dù nó có ý nghĩa hay không thì nó đã qua đi 
mãi mãi. Bạn không thê bù đắp lại được phần cuộc đời đó 
đã qua đi; tất cả những gì bạn có thể làm được là ngay ở 
hiện tại này và ở tương lai. Bạn có thể củng cố tương lai 
bằng cách làm cho phần cuộc đời hiện tại có ý nghĩa, như 
vậy bạn tạo được một tương lai tốt hơn. 


Luận giảng Lamrim có lưu ý rằng, một cuộc sống một 
trăm năm có thê chia làm hai phần: một nửa là để ngủ - 
đây là không tính đến giấc ngủ ngày - và năm mươi năm 
còn lại được gọi là thức thì bị trôi đi trong những thời gian 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





cãi lộn, thời gian đau ốm, và thời gian cho những hoạt 
động vô nghĩa khác. Nếu chúng ta dành thời gian còn lại 
cho việc mà chúng ta gọi là tu tập Pháp, thì thời gian tu tập 
này quá Ít ỏ1. 

Và rồi bạn phải chết. Dù bạn có một thân người hoàn 
hảo, dù bạn đã không dành được thời gian để tu tập Pháp 
suốt cuộc đời, thì bạn vẫn phải chết. 


Thời điểm của cái chết không biết 


trước 


Ngay lúc này có nhiều người sắp chết trong bệnh viện: 
những người bị ung thư hay sida mà bác sĩ cho là không 
còn hy vọng, có thể chết sau một ngày, sau vải giờ, thậm 
chí có thể chỉ còn vài phút nữa. Các bệnh nhân đó được 
cho là sắp chết vì họ đang gần kê cái chết, nhưng họ vẫn 
còn một ít thời gian để sống. Họ chưa chết. Bạn hãy suy 
nghĩ rằng: "/ôi cũng như họ - tôi sắp sửa chết". Không phải 
là nếu bạn bị sida hay ung thư thì bạn chết và nếu bạn 
không bị sida hay ung thư thì bạn không chết hay chưa 
chết sớm. Không phải như vậy. Khi thức dậy buổi sáng, 
bạn hãy thiền định như vậy. Hãy nhớ là bạn cũng sắp chết 
giống như các bệnh nhân trong bệnh viện, những người 
được coi là sắp chết. Suy nghĩ theo cách này bạn sẽ thấy là 
bạn không còn nhiều thì giờ để sống. 


Thậm chí bạn có thê chết trước các bệnh nhân bị ung 
thư được coi là sắp chết. Bạn có thể có lý do cho rằng vì họ 
bị bệnh nặng, họ sẽ chết sớm. Nhưng điều này không nhất 


- 100 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





thiết là đúng, nó không hắn đã hợp lô gích. Nhiều người 
khoẻ mạnh không bị ung thư hay sida nhưng hôm nay đã 
chết rồi. Cái chết không tùy thuộc vào việc có bệnh hay 
không, ngay cả việc chết sớm cũng chưa hắn là vì bị bệnh. 
Ngay cả những người khoẻ mạnh cũng vậy, cái chết có thể 
xảy ra cho họ bất kỳ lúc nảo. 


Bạn sắp sửa chết đây. Từng giây phút bạn đang đến 
gần cái chết - không còn nhiều thời gian để sống. Cuộc đời 
thật ngăn ngủi. Những người bị bệnh nặng được coi là sắp 
chết; những người vào thăm họ được cho là đang sống 
không phải sắp chết. Nhưng thật ra không có gì khác 
nhau. Cả hai được coi là đi gần đến cái chết, không ngừng 
đi đến cái chết, và không còn nhiều thời giờ để sống. 

Điều quan trọng nhất là: cái chết có thể xảy ra cho bạn 
bất kỳ lúc nào. Thời điểm chết cụ thê thì không biết trước. 
Có ba lý do cho việc này. Thứ nhất, nói chung trên thế gian 
này không có cái gì là chắc chắn và trong các đại kiếp mạt 
pháp như thế này tuổi thọ thậm chí càng không chắc chắn 
hơn. Thứ hai, có ít hơn điều kiện thuận lợi cho sự sống 
nhưng có nhiều hơn điều kiện cho cái chết và thậm chí 
những điều kiện chúng ta cần có cho sự sinh tồn cũng có 
thể gây nên cái chết. 

Cuộc đời đầy rẫy những điều kiện cho cái chết. Tất cả 
các vọng tưởng ở trong tâm chúng ta - chẳng hạn như các 
suy nghĩ của bát phong dẫn tới nhiều tâm bất thiện khác 
mang lại những chướng ngại to lớn và những nghiệp lực 
nặng nề - là những điều kiện cho cái chết. Từ trước đến 
nay bạn có thể chưa có những chướng ngại trong cuộc 
sống. Rồi hôm nay, bất thình lình, vì không tu tập Pháp, vì 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





không kiểm soát được tâm, bạn có thê tạo nên nghiệp xấu 
nặng nề vì phá bỏ lời thề nguyện, những nghiệp xấu liên 
quan đến chúng sanh hay chư thiên. Bất ngờ có những 
chướng ngại cuộc sống với những dấu hiệu của cái chết 
trong giấc mơ hay có những sự việc khác xảy đến. Mặc dù 
bạn có nghiệp còn sông nhưng bắt thình lình có nguy cơ bị 
chết. Có rất nhiều điều kiện cho cái chết ở bên trong chính 
tâm bạn, và ở những điều kiện bên ngoài cũng do tâm tạo 
ra. 


Thứ ba, cơ thể này rất yếu kém, mong manh như bong 
bóng nước. Những kiểu suy nghĩ bất thiện làm rối loạn khí 
lực bên trong cơ thể, rồi chính điều này lại làm rối loạn 
bốn thành phần của cơ thể (đất, nước, lửa, gió-ND). Sự rỗi 
loạn bốn thành phần sẽ tạo ra bệnh tật và mang lại nguy cơ 
của cái chết. Như có giải thích trong phần luận giảng về 
Kalachakra, các thành phần ở bên trong và bên ngoài có 
liên hệ nhau. Nếu bốn thành phần bên trong bị rối loạn thì 
các thành phần bên ngoài cũng bị rối loạn. Những điều này 
sẽ đe dọa sức khoẻ và cuộc sống của bạn, thậm chí sẽ trở 
thành những điều kiện thuận lợi cho cái chết của bạn. 


Có rât nhiêu người đã chết rôi 


Rất nhiều người chúng ta biết, những người chúng ta 
gần gũi, đã chết. Hãy nhớ đến Đức Ling Rinpoche, Đức 
Serkong Rinpoche, họ là thầy của Đức Dalai Lama. Họ đã 
bỏ lại thân thiêng liêng của họ. Những ai trong các bạn đã 
gặp và đã nghe họ giảng, sẽ còn nhớ họ. Đức Ling 


- 102- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 








Rinpoche đã ban lễ quán đảnh Yamantaka trong suốt Lễ 
Giảng Pháp Đầu Tiên . 

Lama Yeshe từ ái của chúng ta, Ngài tử tế hơn chư 
Phật ba thời, cũng đã ra đi. Trong suốt thời gian ở bên 
nhau, Lama hết lòng chăm lo cho chúng ta, cười nói và vui 
đùa với chúng ta. Chúng ta rất vui sướng ở bên cạnh Lama, 
may mắn được lắng nghe những lời giảng dạy từ Ngài. 
Bằng cách này hay cách khác, đường như Lama còn mãi, 
hiện hữu thật, chắt thật. Nhưng giờ đây tất cả điều đó đã 
qua đi rồi; chúng ta chỉ còn lại những ký ức. Hình ảnh đó 
mãi không còn nữa. 

Người anh em của Lama Yeshe là Yeshe Thinley trước 
đây cũng hay vui đùa và trông như còn mãi. Nhưng ông 
cũng đã chết; giờ đây ông không còn hiện hữu. Những ai 
trong các bạn đã từng sống ở Kopan chắc còn nhớ người 
quản trọ Nepal người đã đem sữa trâu đến mỗi sáng . Ông 
sống ở đó rất lâu, thực ra ông đã giúp chúng tôi mua vùng 
đất mà tu viện Kopan bây giờ xây cất ở đó. Khi chúng ta 
còn gặp ông mỗi ngày, ông trông như sống mãi. Giờ đây 
ông đã qua đời. Rất nhiều người chúng ta quen biết bây giờ 
đã mất. Ngay cả những nhân vật rất nồi tiếng có quyền lực, 
có quân đội hùng mạnh nhưng giờ đây cũng không còn 
hiện hữu nữa. India Gandhi đã rất nỗi tiếng trên thế giới, 
chân dung của Bà có ở khắp nơi. Nhưng cho dù nổi tiếng 
và có quyền lực, Bà cũng qua đời, giờ đây Bà không còn 
hiện hữu nữa. 

Vào giờ này sang năm rất có thể giống như những 
người đã chết, chỉ có tên của bạn là còn lại. Với những 
người đã chết giờ đây chỉ còn lại cái tên viết bằng những 


chữ cái và bức hình của họ cùng với những câu chuyện 
người ta kế về họ. Vào giờ này sang năm điều này có thê 
xảy ra cho bạn. Chắng còn thấy gì cả - chỉ còn cái tên của 
bạn để nói tới và bức hình đề ngắm. 

Khi bạn tu tập Tantra bạn hãy tưởng tượng ngay bây 
giờ, những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Hãy thiền định về 
cái chết của bạn ngay bây giờ. Bạn hãy tưởng tượng thân 
thể bạn đặt trong quan tài được mang từ nhà bạn đến nghĩa 
trang được chôn ở đó dưới đất. Hoặc thiền định thân thê 
của bạn trong quan tài sắp được hỏa táng. Chỉ những đồ 
đạc thuộc sở hữu của bạn là còn lại. Hãy nghĩ về điều này. 


Khi cái chết xảy đến, mặc dù thân thể hoàn toàn phân 
hủy nhưng tâm thức vẫn tiếp tục. Khi bơ trong bát đèn thắp 
bằng bơ, cạn hết thì ngọn lửa tắt, nhưng tâm thức không 
giống như vậy. Tâm thức chuyên liên tục từ đời này sang 
đời khác. 

Lúc này bạn không thê nhớ các đời quá khứ hay không 
thấy được các kiếp vị lai, nhưng bạn không thể dùng điều 
này như một lý lẽ để nói rằng không có kiếp quá khứ, 
không có kiếp vị lai. Để có khả năng nói như vậy và phản 
bác những người mà họ có thể thấy đời quá khứ và vị lai 
của chính họ và của người khác, bạn phải có tâm giác ngộ 
hay ít nhất cũng phải có khả năng siêu việt. Chỉ khi đó, bạn 
mới có thê phản bác. Nhưng không có tâm giác ngộ hay 
khả năng siêu việt thì không thấy được đời quá khứ. 


Không thây được các đời quá khứ chính là sự vô minh, 
không có khả năng siêu việt. Chỉ khi nào bạn có khả năng 
này bạn mới phán quyết là các đời quá khứ vị lai có hiện 


- 104 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





hữu hay không. Vì bạn không thể thuyết phục được rằng 
bạn cũng có tất cả những chứng ngộ và tri thức như người 
khác đã có, nên bạn không thể nói rằng ký ức về các kiếp 
quá khứ vị lai của những người khác là sai. Sự việc đơn 
giản là, mặc dù bạn không thể nhớ được các đời quá khứ vị 
lai nhưng có những người khác với tâm thanh tịnh hơn - có 
nghĩa là, sự che ám ít hơn - và có nhiều chứng ngộ hơn, 
những người đó có ¿hể thấy biết các đời quá khứ, vị lai. 

Hãy nghĩ về nghiệp và sự tái sinh. Bạn có đời tái sinh 
tốt hay xấu là tùy thuộc bạn có nghiệp tốt hay xấu. Hãy 
nhớ rằng cái chết của bạn có thê xảy đến bất ngờ. Bạn 
đang làm việc, đang hoạt động và bất thình lình mắt bạn 
sụp xuống và bạn chết. Thậm chí bạn có thê có những dấu 
hiệu sắp đi vào cõi thấp. Đang khi bạn làm một việc gì đó 
rồi bất ngờ thân thể của bạn trở thành một tử thi, ngừng 
thở, không cử động. Điều này có thê xảy ra cho bạn bất kỳ 
lúc nào. 


Ngày mai có thể quá trễ 


Vừa mới đây tôi đọc lướt qua một cột báo viết rằng: 


Johannesburg (AFP): Một nhà kinh doanh Nam Phi bị đột quy và 
chết ít phút sau khi phát biểu cảnh báo rằng cái chết có thê đến bất kỳ 
lúc nào, một tờ Báo Chủ nhật đã đăng tin như vậy. Danny Duboit, 49 
tuổi, nghi là bị nghẹt thở chết vì hột bạc hà (vướng trong cô họng -ND) 
chỉ có ít phút sau khi phát biểu về sự cần thiết phải sống cho hiện tại, ở 
cuộc họp câu lạc bộ của các ông chủ gần đây tuần trước (gần 
Johannesburg - ND). Những lời cuối cùng ông nói như sau: "Bạn phải 
thưởng thức cuộc sống khi bạn còn có thể, vì ngày mai sẽ trễ rô". 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Sau đó, ông ta rời diễn đàn cùng với sự hoan hô rất nhiệt liệt và 
khi diễn giả kê tiêp bắt đâu nói thì khán giả nghe ông ta (Danny) nâc 
lên vì nghẹt thở. "Đầu tiên chúng tôi tưởng là ông áy bị động kinh" 
người chủ trì của câu lạc bộ, ông Joh Vanseck đã nói như vậy. Rôi ông 
Joh Vanseck nói tiếp: "Szw đó chúng tôi thấy ông ta tất thở, và một 
người khách đang có mặt đã làm hô háp nhân tạo, đã hút miệng cô 
cứu ông £a". Rồi ông Vanseck cho biết, y sĩ câp cứu được gọi đên nơi 
cũng đã nỗ lực câp cứu ông Duboit nhưng có một vật gì nghẹt trong 
phê quản. Xung quanh không có thức ăn. Thức ăn ông ta có thê ăn là 
bạc hà. Ong Vanseck nói "chứng bị sốc rất nhiêu, lời phát biếu của 
ông ta như là một tiên trị. Thật kỳ lạ". 

Khi diễn giả nói rằng bạn phải thưởng thức cuộc đời, 
ông ta không thể nói rõ cách thức thưởng thức cuộc đời, 
nên vẫn còn có vấn đề. Ông ta bỏ sót một điều rằng con 
người cần tu tập Pháp. Cũng có câu chuyện nói về một nhà 
sản xuất phim từ phương Đông đến. Trong khi cho một 
nhóm người xem phim của ông ta, thì họ thấy có một hình 
lạ đang có trên màn ảnh. Khi người ta quay nhìn xung 
quanh họ thấy ông đã chết trên ghế bành. Cũng có người 
đã chết khi đang uống trà, ngay trước khi đưa tách trà lên 
môi, họ đã chết trên ghế. Có người chết trước khi ăn hết 
bát cơm. Từng ngày vẫn có người chết khi đang làm việc 
nửa chừng. Việc này xảy ra thường ngày. 


Bạn sắp sửa làm øì với cuộc đời còn 


lại của bạn? 


Cho nên chúng ta cân làm việc gì đó đê làm cho cuộc 
đời này có ý nghĩa. Yêu câu này là giông nhau cho người 


- 106 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





bị sida hay ung thư đang có cuộc đời ngăn ngủi, và cho cả 
người khoẻ mạnh hoàn toàn. 


Việc tốt nhất là mỗi buổi sáng đều trì tụng câu : "/⁄ôm 
nay tôi sắp chết". Điều này sẽ cắt đứt tắt cả vẫn đề. Một 
khi bạn khẳng định như vậy, thì sẽ không còn vấn đề nữa. 
Các vấn đề nảy sinh đều đến từ ý tưởng sai lầm của bạn, 
quan điêm sai lầm của bạn. Khi nghĩ rằng hôm nay sẽ chết 
thì bạn sẽ cắt đứt hết tất cả những quan niệm và những vấn 
đề này. 

Sau khi bạn khẳng định như vậy, sẽ rất tốt để nhớ lại 
đoạn kệ sau đây từ Lama Chopa: 


Việc chăm lo cho bản thân mình là nguồn gốc của 
tất cả khổ đau, trong khi đó, việc chăm lo săn sóc người 
khác là căn bản của tất cả đức hạnh. Xin hãy ban cho 
tôi nhiều ân phước để thực hiện pháp tu tập tâm yếu, 
đó là pháp du già chuyển hóa mình với người. 


Bạn sắp sửa chết hôm nay - nên bạn sắp làm gì với 
cuộc đời bạn? Nếu chỉ nghĩ đến việc sẽ chết hôm nay thì 
chưa đủ, sự suy nghĩ đó phải có tác dụng thuyết phục bạn 
tu tập Pháp và không để lãng phí cuộc đời của bạn. Bạn 
sắp làm gì? Không cần biết bạn chỉ còn một giờ để sống 
hay còn cả một trăm năm nữa, mà chính là bạn sắp làm gì 
với cuộc đời này? 

Bất thình lình bạn có câu trả lời: tính hoa của sự tu tập 
nằm trong đoạn kệ ở trên. Dù bạn có khả năng hay không 
có khả năng trì tụng nhiều câu cầu nguyện, hay nghiên cứu 
sâu rộng hay ngồi thiền định, thì đoạn kệ này là sự tu tập 
cốt lõi, có ý nghĩa nhất. Rất đơn giản, bằng sự suy nghĩ về 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





các lời trong đoạn kệ này - rằng chăm sóc bản thân là căn 
bản của mọi chướng ngại và khổ đau, và chăm sóc người 
khác là căn bản của mọi phẩm hạnh - bạn có khả năng thay 
đổi đối tượng mà bạn quan tâm. Trước đây, bạn chỉ quan 
tâm chính bản thân mình, nhưng bây giờ chỉ bằng việc nói 
ra những lời kệ trên bạn thay đổi đối tượng quan tâm từ 
bản thân sang các chúng sinh hữu tình đang khổ đau trong 
sáu cõi. Luôn luôn nghĩ đến chúng sinh hữu tình thay vì 
nghĩ về cái tôi. Không chăm lo cái tôi nữa mà hãy chăm lo 
cho người khác. Hãy luôn giữ suy nghĩ này trong lòng và 
hãy làm tất cả hành động trên căn bản thái độ này, tâm 
nguyện này. Từ sáng sớm đến đêm khuya, hãy làm mọi 
việc-thiền định, cầu nguyện, nghiên cứu, ăn, nói chuyện - 
nhất nhất đều trên cơ sở của thái độ này. Từ đáy lòng, bạn 
hãy làm mọi việc nhắm tới lợi ích cho tất cả chúng sinh 
hữu tình. 


- 108 - 


8. KHÔNG THẦY CẢI TÔI ĐỀ NUÔNG 
CHIẾU 


Cái tôi chỉ do 

Giả danh mà thành 
Thật chẳng có gì 
Để mà chấp bám 
Để mà nuông chiêu 


Sống trong ảo tưởng 


TOÀN BỘ vấn đề của chúng ta đều nằm ở chỗ chúng 
ta không thấy được chân tướng của thực tại.Vọng tưởng 
giống như nắm độc hay thuốc phiện luôn khiến tâm chúng 
ta phát sinh ảo tưởng. Chúng ta không có khả năng vận 
dụng tri giác chứng biết thực tại - đó là, mọi hiện tượng 
duyên sinh đều tạm bợ vô thường, và điều căn bản là, sự 
vật tuy hiện ra như vậy, nhưng sự hiện hữu của nó không 
phải như ta thấy. 


Tâm vô minh của chúng ta chấp thấy mọi sự hiện hữu 
tự tính, khi nhìn vào cái tôi hiện hữu, đã chấp thấy nó là 
một cái tôi hiện hữu tự tính, mà thực ra nó không phải vậy. 
Cũng y như thế, những gì mà với vô minh chúng ta nhìn 
thấy-cái tôi, thân, tâm, những người khác, sáu trần cảnh 
(đối tượng của giác quan-ND)-mọi sự là hiện hữu, nhưng 
không đồng với cách mà vô minh chấp thấy. Ao tưởng là 
như vậy. 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Hãy nhìn vào tất cả vọng-tưởng-chấp-thấy-hiện-hữu- 
tự-tính. Y như cái khăn thêu che phủ cái bàn, cái tôi hiện 
hữu tự tính che phủ cái tôi đơn thuần. Trong mắt nhìn của 
bạn, chủ thể - cái tôi - bị phủ kín dưới lớp hiện hữu tự tánh. 
Cả hành động và đối tượng cũng y như vậy. Tất cả chúng 
đều được phô bày sinh động bằng tướng hiện của hiện hữu 
tự tánh. Hãy nhìn toàn bộ những sự việc này, hãy tỉnh giác 
biết rằng chúng nó là không (không có tự tánh -ND). Hãy 
tập trung chú tâm vào điều này: mọi sự - chủ thể, hành 
động, đối tượng - đều là không. Mỗi mỗi sự vật trên đời 
đều là không. 


Hãy tập trung chú tâm vào tánh Không. Trong tánh 
Không, không ngã, không tha, không chủ thể, không đối 
tượng, không bạn, không thù. Trong tánh Không, không 
tham, không sân. Trong tánh Không không có tánh Không. 
Trong khi thiền định về tánh Không, trong khi nhìn vào 
tánh Không, hãy nên nghĩ như vậy. Rồi bạn sẽ hiểu. Không 
có một lý do, dù rất nhỏ, để tin rằng mọi sự tổn tại hiện 
hữu một cách độc lập riêng biệt (biệt lập). 

Cái tôi thuần là giả danh, là gán đặt cho ngũ uẫn, cái tôi 
đó không hiện hữu theo cách mà vô minh chấp thấy. Vô 
minh coi cái tôi không phải là giả danh mà chấp là đang 
hiện hữu độc lập. Hiện hữu tự tánh mà vô minh chấp thấy 
đó thì không có. Chúng ta phải tỉnh giác biết rằng cái gì 
trông như hiện hữu độc lập riêng biệt thật ra không hiện 
hữu độc lập riêng biệt. 

Tất cả những gì hiện hữu, bắt đầu với cái tôi này, hoàn 
toàn không là gì cả, đơn thuần là giả danh là gán đặt. 
Không có cái tôi nào khác ngoài cái tôi giả danh được gán 

-110- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





đặt. Ngoài giả danh không làm gì có uấn, không làm gì có 
thân, hay tâm. Tương tự như vậy, hành động, đối tượng, 
bạn, thù, kẻ lạ, các vật sở hữu, các trần cảnh, tất cả những 
thứ này chăng qua chỉ là giả danh, do tâm gán đặt lên 
chúng. Toàn bộ những thứ này đều là không, gần như thê 
không hiện hữu. 

Nhưng toàn bộ những thứ này - tôi, hành động, đối 
tượng, bạn, thù, người xa lạ, các vật sở hữu, sướng, khổ, 
tốt, xấu, khen, chê, được, mất - tất cả đều không phải 
không-hiện-hữu. Như thể chúng huyền ảo, như thể chúng 
không hiện hữu; nhưng chúng lại không huyền ảo - chúng 
có hiện hữu. 

Hãy nhìn thấy toàn bộ những thứ này như là huyền ảo. 
Những gì hiển lộ trước mất bạn - cái tôi chắc thật (chắc 
chắn có thật), hành động chắc thật, đối tượng chắc thật, 
bạn chắc thật, kẻ thù chắc thật, người lạ chắc thật, vật sở 
hữu chắc thật - tất cả (những gì chắc chắn có thật đó) 
chăng liên quan gì với thực tại (chân đế-ND). Sự hiện hữu 
chắc thật độc lập riêng biệt này chăng liên quan gì với thực 
tại. Thực ra, tất cả đều toàn là không. 


Sướng, khôổ, khen, chê, thuận tai, trái tai, vinh, nhục, 
lợi(được), thiệt hại(mát)-những điều này hiện ra như là có 
thật, như là hiện hữu độc lập riêng biệt, nhưng thật ra 
chúng chẳng liên quan gì với thực tại. Chúng không hề 
hiện hữu theo cách này. Thực ra, những điều này hoàn 
toàn là không. 


Vì các tập khí do vô-minh-chấp-có-tự-tánh trong quá 
khứ đã và đang còn lưu lại trên dòng tâm thức tương tục 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





nên giờ đây chúng ta chấp thấy mọi sự đều hiện hữu tự 
tánh, trong khi, thực ra chúng chỉ thuần là giả danh là gán 
đặt.Hạt giống này- còn gọi là tiềm năng - lưu lại trên dòng 
tương tục tâm thức cứ như vậy mà thành thục trổ quả. 

Nếu như không lập danh thì không có gì hiện hữu. Cái 
tôi sẽ không hiện hữu nêu không gán cho cái tên "⁄ô¡". Ngũ 
uân, luân hồi, Niết bàn - nếu không lập danh thì không 
hiện hữu. Do đó, mọi thứ đều là không. Mọi sự chúng ta 
trông thấy hiện hữu độc lập riêng biệt- cái ngã, hành động, 
đối tượng, bạn, thù, người xa lạ, trần cảnh -thật ra đều 
toàn là không . 


Từ sáng đến tối, chúng ta nói toàn những điều chỉ là 
giả danh là gán đặt, suy nghĩ toàn những việc chỉ là giả 
danh gán đặt, ngắm nhìn toàn những thứ chỉ là giả danh 
gán đặt. Từ sáng đến tối, từ khi sinh ra đến khi chết, từ vô 
thi sinh tử cho đến khi giác ngộ, tất cả đều như vậy cả. 


Cho nên chúng ta không có lý do nào cả để phát sinh 
tham, sân, si. Chỉ là chuyện vô nghĩa, vô ích, vô lý. Ấy thế 
mà tâm của bạn đã và đang tạo ra những chuyện vô tích sự 
như vậy. Tâm của bạn đã dựng nên tham sân si. Chúng ta 
phải khăng định rằng không có lý do gì để cho những vọng 
niệm sai lệch của tham, sân, sĩ nổi lên. 


Tìm kiêm cái tôi 
Không uẫn nào trong năm uẩn là cái tôi. Ngay cả tổng 
hợp ngũ uẫn cũng không là cái tôi. Thân không là tôi. 
Ngay cả tâm cũng không là tôi. Hãy hiểu thấu đáo rằng 


-112- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





không có thứ nào trong những thứ này là tôi. Các ngũ uẫn 
là cơ sở lập danh rồi danh từ "tôi" được gán lên đó, nhưng 
chúng không phải là tôi, cái tôi là một cái gì khác hơn. Cái 
tôi không tách rời khỏi ngũ uân, nhưng khác với ngũ uẫn. 

Từ trên đỉnh đầu xuống cho tới các ngón chân, chúng 
ta chẳng tìm thấy cái tôi ở đâu cả. Tất cả những gì bạn chỉ 
ra đều không phải là tôi. Tất cả những gì bạn có thể sờ 
chạm từ đầu đến chân đó đều không phải là tôi. Không có 
cái nào của cái (thân) này là tôi. Hãy thấu biết rõ ràng 
rằng: cái tôi chẳng ở đâu cả. Hãy quán như vậy. 

Nếu có thể tìm thấy cái tôi nơi các uẩn, như vậy có 
nghĩa rằng nó hiện hữu biệt lập, có tự tính. Bằng sự phân 
tích khoa học không chỉ dựa vào lòng tin, bạn không thể 
tìm thấy được cái tôi trên các uân này. Nhưng điều này 
không có nghĩa rằng cái tôi không có. Không có cái tôi 
trên các uân này - nhưng có một cái tôi. Có một cái tôi 
đang ở trên thê giới này, trong tu viện Root Institute này ở 
Bồ Đề Đạo Tràng. 

Cái tôi hiện hữu - tại sao? Bởi vì cái tôi đang chịu khổ 
và có thể từ bỏ khổ đau bằng cách từ bỏ nhân của nó. Vì 
khổ đau nên cái tôi đang tu tập Pháp. 


Nếu không có cái tôi, cuộc sống sẽ rất đơn giản - bạn 
đích thị chăng phải làm gì. Bạn không cần lo dậy vào buôi 
sáng và vội vàng ra khỏi nhà đi làm. Bạn chẳng cần đi tìm 
việc. Nếu không có cái tôi, tại sao bạn phải đi làm? Hay đi 
vào đại học để lấy bằng cấp? Toàn bộ những việc này 
không cần thiết. Không có cái tôi để hưởng hạnh phúc tiện 
nghỉ sung túc, thế thì tại sao bạn phải mất công đi làm 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





những việc nói trên? Nếu không có cái tôi tại sao bạn phải 
lo lắng việc này việc nọ? Bạn có thể vứt bỏ tất cả ngay lập 
tức. 

Nếu không có cái tôi, sẽ không có hành động thiền 
định. Nếu không có chủ thẻ, cái tôi, làm sao có hành động 
thiền định? Và sẽ là nói láo khi nói "Tôi đang thiền định". 
Sẽ không có chủ thê, hành động, đối tượng. 

Tuy nhiên, vì có một cơ sở lập danh, vì cơ sở lập danh 
của cái tôi hiện hữu nên không còn cách nào khác, mà phải 
nói: cái tôi hiện hữu. Vì có một hành động mà nó gây khổ 
đau nên không còn cách nào khác, mà phải nói: ác nghiệp 
hiện hữu. Vì có tâm sở khuấy động tâm vương, nên không 
còn cách nào khác, mà phải nói: phiền não hiện hữu. Bởi vì 
có những cảm thọ không mong cầu, không thoải mái, 
không an lạc nên không còn cách nào khác nữa, mà phải 
nói: khổ đau hiện hữu. 


Tìm kiếm Lama Zopa 


Khi bạn nhìn tôi, dường như có một Lama Zopa có 
thật, đang hiện hữu như một đối tượng tự hữu, độc lập 
riêng biệt nhưng điều này hoàn toàn ngược lại với thực tại. 
Cách hiện hữu của Lama Zopa như chúng ta thấy đó không 
phải là cách mà Lama Zopa hiện hữu thật. 

Cuộc đời chúng ta đang sống là một ảo tưởng lớn. 
Chúng ta không tỉnh thức biết rằng những gì chúng ta chấp 
thấy chắc thật, độc lập riêng biệt đó, đều là ảo ảnh cả. Nói 
Lama Zopa "có thật" là nói rằng có con người đó hiện hữu 


ấ-ÌlMf 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 








độc lập riêng biệt. Khi chúng ta nói "có fhát", điều chúng 
ta thực sự nghĩ tới là "hiện-hữu-tự-tánh". Nếu bạn không 
thấy được sự vật là như huyễn thì khi nói "có ¿hậr" bạn 
hiểu là "hiện hữu tự tánh". 


Không có Lama Zopa trên các uẫn này. Không tìm thấy 
Lama Zopa có thật, độc lập riêng biệt đó. Từ trên đỉnh đầu 
tôi xuống các ngón chân của tôi, chăng có Lama Zopa ở 
đây. Lama Zopa chăng tìm ra ở đâu cả: trên thế giới này, ở 
Bồ Đề Đạo Tràng, ở trên các uân này. Chẳng ở đâu cả. 


Tổng hợp cả năm uấn - sắc, thọ, tưởng, hành, thức - 
không phải là Lama Zopa, và từng mỗi uẫn cũng không là 
Lama Zopa. Có thể diễn tả ý này theo cách sau: thân này 
không phải là Lama Zopa mà ngay cả tâm này cũng không 
phải Lama Zopa. Không tìm thấy Lama Zopa từ trên đỉnh 
đầu xuống tới ngón chân. Đây là một phương pháp đơn 
giản, ngắn, hiệu quả để thiền định về tánh Không. 


Nhưng Lama Zopa không phải không-hiện-hữu. Ngay 
lúc này, cái gọi là "Lama Zopa" đang hiện hữu ở thế giới 
này, ở Ấn Độ tại Bồ Đề Đạo Tràng, trong tu viện Root 
Institute. Ngay đây, tại tu viện này, Lama Zopa đang thực 
hiện chức năng nói chuyện, tiếng nói phát ra từ cửa miệng 
(và đôi khi phát ra từ lỗ mũi!). nhưng sự hiện hữu của 
Lama Zopa là điều hoàn toàn khác với những gì mà bạn 
thường nghĩ. Thực tại là một điều khác, hoàn toàn khác. 


Thực tại về cách thức Lama Zopa hiện hữu là một điều 
rất vi tế (rất khó diễn đạt-ND), bình thường chúng ta không 
bao giờ nghĩ đến. Cách thức mà bình thường chúng ta chấp 
thấy về Lama Zopa thì hoàn toàn không liên quan gì với 


cách Lama Zopa hiện hữu. Cách thức Lama Zopa hiện hữu 
là một điều hoàn toàn khác. 


Vậy thì Lama Zopa hiện hữu như thế nào? Cái tôi này 
là gì? Nếu bạn gán đặt tên "tôi"cho cái bàn, xe đạp, xe hơi, 
hòn đá thì bạn thấy như thế nào? Nếu bạn gán cho máy 
truyền hình cái tên mà bạn thường gán cho ngũ uân thì bạn 
thấy thế nào? 


Lấy ví dụ, trên cánh đồng có một hình nộm bù nhìn 
dùng để đuôi chim, không cho chúng đến phá hoại lúa. Từ 
xa không nhìn thấy rõ, bạn cho rằng đó là một con người. 
Nhưng khi đến gần hơn bạn thấy nó chỉ là một hình nộm 
bù nhìn. Bạn nghĩ thế nào khi cái mà trước đó đã được gán 
tên "một người" giờ đây chỉ là một hình nộm? Bạn cảm 
thấy thế nào về cái giả danh "một con người" đã được gán 
ghép trước đó. 


Bạn nghĩ thế nào khi một người thân đã chết và đề lại 
cho bạn với chỉ một cái tên trống rỗng? Sẽ thấy thế nào về 
cái tên đó? Người đã chết; thân xác không còn, chăng còn 
gì để cho bạn thấy nữa - vậy đó, bạn cảm thấy thế nào về 
cái tên của họ? Trông giống như huyền mộng, phải không? 


Đây là cách mà những ai thực chứng được tánh Không 
cảm nhận về chúng sinh hữu tình hiện có. Đối với mọi sư : 
cái tôi, vạn sự hiện ra trước mắt, luân hồi và niết bàn, họ 
đều nhận biết như vậy. Hành giả giàu kinh nghiệm thấy rõ 
mọi sự như huyễn - và đây là thực tại. Đây là cách thức mà 
mọi sự hiện hữu trong cảnh giới thực tại. 


Cách thức mọi sự hiện hữu thì cực kỳ vi tế, gần như 
thể chúng không hiện hữu. Không thê nói rằng chúng hoàn 


- l116- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





toàn không hiện hữu; nói không hiện hữu thì dễ đi đến chỗ 
của thuyết hư vô. Đó là một điểm rất tế nhị. Bạn có thê 
thấy tại sao nhiều người cảm thấy tri kiến duyên khởi vi 
diệu của trường phái Trung đạo- Prasangika rất khó để 
hiểu cho đúng. 


Chúng ta trở nên hồ đồ rồi. Vấn đề của chúng ta ở chỗ 
khi chấp nhận rằng sự vật hiện hữu thì chúng ta có xu 
hướng chấp thấy rằng nó hiện hữu độc lập riêng biệt. Rất 
khó để hiểu được rằng sự vật có thể vừa hiện hữu vừa 
không hiện hữu độc lập- tức là không-hiện-hữu-tự-tánh, 
ngay từ bản chất. Rất khó để chấp nhận là: có hai cách thấy 
(tri kiến) với cùng một sự vật. 


Do vì hai tri kiến này rất khó đề hợp lại với nhau, nên 
nhiều người rơi vào tfr1 kiến cực đoan khi cho rằng sự vật 
không hiện hữu. Họ không có khả năng đi vào cửa Trung 
Đạo. Họ khư khư cho rằng nếu sự vật không hiện hữu độc 
lập riêng biệt thì không có cách nào có thể hiện hữu. 
Những người này chấp lấy chủ thuyết cho rằng không có 
gì là hiện hữu, rằng cái gì trông thấy hiện hữu thì chỉ là ảo 
ảnh. 

Tri kiến đúng thì cực kỳ vi tế. Bằng việc phân tách về 
thí dụ Lama Zopa (vừa nói ở trên) bạn có thê thấy rằng tri 
kiến này cực kỳ vi tế. Lama Zopa hiện hữu tùy thuộc vào 
ngũ uân. Đơn giản như vậy đấy. Đây là lý do tại sao Lama 
Zopa có mặt ở đây, ngay bây giờ trong căn lều này. Lama 
Zopa tùy thuộc vào các uân mà hiện hữu; đó là lý do ông 
ấy ở đây. Nhưng Lama Zopa là gì, điều này rất ư tế nhị, đó 
là lý do mà tôi nói như thể không hiện hữu, như thê một ảo 
ảnh. 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Tìm kiếm những thứ khác cái tôi 


Tương tự như khi quán về vô ngã của con người (nhân 
vô ngã-ND) liên quan đến cái tôi, bạn có thể quán về vô 
ngã của các uân, của mọi sự đang hiện hữu (pháp vô ngã- 
ND). Những ai không quen với đề mục này sẽ không biết 
rằng từ ngã trong vô ngã có thể ám chỉ bất kỳ cái gì, bất kỳ 
ai; nó không chỉ dành riêng cho con người hay cho riêng 
bản thân mình mà thôi. Các uấn đồng thời cũng vô ngã. 


Hãy nhìn mọi vật quanh đây: cái bàn, khăn thêu, đèn, 
bức tường, màn treo, hoa, hành động, đối tượng, trần cảnh. 
Bạn phải hiểu rằng tướng hiện của tất cả mọi vật vừa nói ở 
trên đều là ảo ảnh. Qua thí dụ quán sát Lama Zopa, bạn có 
thể thấy, chúng ta hoàn toàn bị vướng kẹt trong ảo tưởng 
nặng nề, chăng liên can gì đến thực tại. Những gì chúng ta 
thấy chăng mẫy may liên quan đến thực tại. 


Hãy lấy ví dụ cái bàn. Chúng ta gán tên "cái bản" cho 
một vật mà chức năng là chỗ để đồ đạc lên nó. Chúng ta 
gán tên "cái bản" cho một hình thê đặc biệt này chủ yếu vì 
chức năng này, hoàn toàn tùy thuộc vào chức năng này. 
Tuy nhiên, bất cứ chỗ nào trên cái bàn mà chúng ta đưa tay 
chỉ vào đều không phải cái bàn. Từng phần một, từng mỗi 
miếng gỗ - mặt bàn, cái đáy, bốn chân - tất cả đều không 
phải cái bàn; ngay cả cái tổng thể, tất cả các phần gom lại 
với nhau mà nó dùng để cho ta đặt đồ đạc lên nó, đều 
không là cái bàn. Tổng hợp các bộ phận cũng chỉ là cơ sở 
lập danh (thể), chứ không phải cái bàn. 

Cho nên, trên vật này không tìm đâu ra cái bàn .Không 
có cái bàn ở trên cái này. Nhưng có một cái bàn tùy thuộc 

- II8- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 








vào cơ sở lập danh. Có một cái bàn ở đây. Nhìn vào cơ sở 
lập danh không thể tìm thấy cái bàn; nhưng cái bàn có đó, 
bởi vì cơ sở lập danh có đó. Nhưng ngay trên cơ sở lập 
danh không thể nêu ra cái bàn, không thể tìm thấy cái bàn. 


Ở đây cũng vậy, thực tại của cái bàn hoàn toàn khác 
với cái mà bình thường chúng ta thấy.Tướng hiện của cái 
bàn và nhận thức của chúng ta hoàn toàn không liên quan 
gì với thực tại của cái bàn. Thực tại là một cái gì khác hoàn 
toàn. Khi phân tách xem cái bàn là cái gì, cố gắng thấy 
được thực tại của cái bàn, cách thức nó hiện hữu trên thực 
tế, chúng ta khám phá ra rằng cái bàn là một cái gì đó khác 
hơn cái mà thông thường chúng ta chấp thấy nó. Từ điều 
này bạn có thể nhận ra được ảo tưởng. Cái bàn đơn thuần 
là giả danh, là khái niệm, ý muốn nói rằng nó không có sự 
hiện hữu độc lập riêng biệt. Không có cái bàn trên cơ sở 
lập danh này, nhưng bởi vì có cơ sở lập danh nên có cái 
bàn ở đây.Cái bàn tùy thuộc vào cơ sở lập danh này mà có. 
Cái bàn đơn giản là một ý tưởng, cái tôi đơn giản là một ý 
tưởng; các uân đơn giản là một ý tưởng. 

Giờ đây, ánh sáng mặt trời đã tắt. Đây là một ví dụ tốt 
về sự hiện hữu tự tánh : bóng tối hiện hữu thật, bóng tối 
không gán đặt giả danh, bóng tối độc lập riêng biệt. Đây là 
một thí dụ tốt về đối tượng cần bác bỏ. Ánh sáng, bóng tối. 
Có ánh sáng độc lập riêng biệt rồi đột nhiên lại có bóng tối 
độc lập riêng biệt. Thực ra, bóng tối chỉ là giả danh là gán 
đặt, nhưng chúng ta lại không thấy như vậy. Cũng như cái 
bàn, như Lama Zopa, khi chúng ta đột nhiên thấy bóng tối 
thì bóng tối hiện ra sừng sững tự tánh. 


Hãy nhìn toàn bộ sự hiện hữu theo cách như thế này. 
Mọi sự - cái tôi riêng của mình, các uấn, các trần cảnh, 
luân hồi, Niết bàn - tất cả đều giống như thế này. Cách 
thức theo đó mọi sự - chủ thể, hành động, đối tượng, toàn 
bộ sáu trần cảnh - thực tế hiện hữu thì rất ư tế nhị. 


Cơ sở lập danh (thể) không phải là 
danh 


Hãy nhìn thấy bản chất của mọi sự như sau: Tên gỌI 
được gán lên cho cơ sở lập danh, và đến lượt cơ sở đó 
cũng được dùng làm tên để gán lên cơ sở khác . Như vậy, 
về bản chất, vạn sự đơn thuần là giả danh là gán đặt. Vì 
vậy mọi sự đều như huyễn. Không tự hữu nhưng lại hiện ra 
như thê tự hữu. 


Chúng ta gán cái tên "øgữ uẩn" lên cơ sở lập danh bởi 
vì cơ sở này là cái mà nó không là ngũ uẫn. Trước hết, bạn 
nghĩ đến nguyên do, rồi thì tâm trí đưa ra một danh từ; nếu 
không thế, nếu không có cớ thì không thê ngôn thuyết.Đối 
trước ngũ uân, bạn nghĩ đến nguyên do trước tiên, bao gồm 
những đặc tính và chức năng của từng uấn, chẳng hạn, bạn 
gán cái tên "sắc" cho uẫn có màu sắc, có hình tướng, có 
thể sờ mó được. Tương tự như vậy, bạn gán tên: thọ, 
tưởng, hành, thức cho các uấn khác. 

Hãy lấy thức làm ví dụ. Bởi vì có chức năng nhận biết 
ý nghĩa của sự vật, phân biệt vật này với vật khác nên hiện 
tượng đặt biệt này được gán tên là "/hec" hay "âm thức". 


Hiện tượng này làm công việc ghi nhớ mọi tiêp xúc với các 


- 120- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





trần cảnh (đối tượng giác quan) (thông qua sự thấy, nghe, 
ngửi, sờ vân vân), lưu ký ấn tượng, luân chuyền từ đời này 
sang đời khác, hiện tượng đó được gán tên "/c". 


Một thí dụ nữa. Có một người ở trong đám đông, bạn 
gọi người đó "đây là cha tôi". Trước hết, bạn dựa vào 
nguyên đo rồi sau bạn mới gọi như vậy: dựa vào tướng 
dạng, dựa vào quan hệ người ấy với bạn. Nghĩ đến người 
đàn bà có một sắc diện đặc biệt và mối quan hệ đặc biệt 
với bạn, khác rất nhiều người khác, bạn gán tên "zẹ" cho 
con người đặc biệt đó. Bạn cũng làm tương tự như vậy khi 
bạn nói "đây là bạn tôi" hay "đây là kẻ thù tôi". 


Chúng ta có thể xem xét các vấn đề quanh mình theo 
cách này: Nếu không có một người đầu tiên đã gán cho cái 
tên "đáy là bệnh SIDA" và tin tưởng vào cái tên gán ghép 
đó thì đã không có cái gọi là bệnh SIDA. Chỉ việc gán đặt 
tên mà thôi thì chưa đủ; còn phải tin tưởng vào cái tên 
được gán đặt đó. Trước khi người bác sĩ đầu tiên đã gán 
cái tên "S/DA4” và tin vào cái tên đó, thì SIDA không có. 
Sau đó, mọi người đều tin vào cái tên mà bác sĩ đã gán 
cho, rồi họ cũng gán cái tên SIDA lên chứng bệnh đó và 
tin vào nó. SIDA đơn giản chỉ là vậy. 


Cũng như cơ sở lập danh của cái bàn, các bộ phận của 
nó không phải là cái bàn. Ngũ uân không phải con người. 
Bệnh không phải là sida. Nếu bệnh đó là sida, vậy cần gì 
phải đặt tên SIDA thêm một lần nữa? Tại sao chúng ta cần 
gán đặt tên "S724" cho bệnh SIDA? Không có lý do gì để 
gán đặt tên "cái bàn" cho cái bàn. Vì chủ đích muốn gán 
tên nên bạn gán tên "cái bản” cho một cái mà nó không là 
cái bàn. Nói cách khác, nếu tự nó vốn là cái bàn, thì tại sao 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





bạn phải gắn tên "cái bản” cho cái bàn? Như vậy là trùng 
lặp. 


Bắt cứ khi nào chúng ta gán đặt tên cho một cái gì đó, 
thì chúng ta gán đặt tên vào cái mà nó không phải tên đó. - 
bằng không, việc gán tên chẳng có nghĩa lý gì cả. Hãy lấy 
thí dụ về một đứa bé có tên gọi là Behram Singh. Cơ sở lập 
danh ở đây là các uân của đứa bé, sự kết hợp của thân và 
tâm. Nếu các uấn đó là Behram Singh rỒi, vậy tại sao cha 
mẹ nó phải cho các uấn đó một cái tên? Tại sao cha mẹ 
phải suy nghĩ nên chọn tên gì? Tại sao họ đã phải suy nghĩ 
và đưa ra cái tên "8ehram Singh"? Nếu cơ sở lập danh đã 
là Behram Singh vậy cần gì phải đặt tên nữa? Việc đặt tên 
là vô dụng nếu một cái tên đã có sẵn rồi ở đó. Cha mẹ nó 
đã cho cái tên "Behram Singh" bởi vì cơ sở lập danh không 
phải là Behram Singh. Đây là lý do tại sao cha mẹ đã gán 
đặt cái tên "8ehram Singh"cho cơ sở đó. 


Nếu nơi này, cơ sở lập danh này, nơi những bài Pháp 
này đang được giảng, là Root Institute thì đâu cần phải gán 
đặt cái tên "Roo/ nsfif„fe” cho tu viện này. Một người nào 
đó gán đặt tên "Rooứ Insfifufe" cho cơ sở này mà nó không 
phải Root Institute. Cũng tương tự như vậy với SIDA. Cơ 
sở lập danh, tức chứng bệnh, vốn không phải SIDA mà là 
cơ sở lập danh. Cho nên, SIDA là gì? SIDA là cái tên được 
gán đặt. Danh và cơ sở lập danh không thê là một. Các uân 
và cái "77" không là một; các uấn và cái "ôi" khác nhau. 
Các uấn và cái tôi không lìa, nhưng khác nhau, không đồng 
nhất. 

Cũng tương tự như vậy khi nói tới SIDA. Vậy SIDA là 
gì? Nó khác với cơ sở lập danh. Thực ra, sida không bao 

- 122- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





giờ là SIDA mà người ta chấp là có thật, độc lập riêng 
biệt. SIDA như vậy không hề có. Nó hoàn toàn là không, 
chỉ hiện hữu qua cái tên mà thôi. Hãy quán về tánh Không 
của ung thư và các bệnh khác theo cách này. 

Danh (tên được gán đặt-ND) không thể nấy sinh nếu 
trước đó không nghĩ tới các nguyên do. Sau khi trông thấy 
một "sắc" đặc biệt, bạn gán đặt một danh đặc biệt. Khi lập 
danh cho một sự vật, một người nào, bạn nghĩ tới những 
tính chất đặc biệt của đối tượng đó hay con người đó, và 
rồi bạn mới đặt tên. Cơ sở lập danh đã có trước. Trước hết 
chúng ta nghĩ tới hay nhìn thấy cơ sở lập danh, rồi chúng 
ta gán đặt một danh (tên) cho nó. Tiến trình này chứng tỏ 
rằng cơ sở không phải là danh; danh đến sau. Nếu cơ sở 
lập danh là danh thì gán đặt một danh cho nó lần nữa là 
một chuyện điên rồ. Không có lý do gì để gán đặt thêm 
một cái danh nữa cho nó. Như vậy là trùng lặp. 


Suy nghĩ, quán xét về sự khác biệt giữa cơ sở lập danh 
và danh là một phương pháp đơn giản khác nữa để thiền 
quán tánh Không. Đây là cách thức rất thiết yêu rất rõ ràng 
đề có được cảm nhận về tánh Không. Hãy phát huy sự tỉnh 
thức về điều này. 


Tánh Không của ngũ uẫn 


Ngũ uân không phải là cái tôi; cái tôi chăng qua chỉ là 
cái được gán đặt cho ngũ uẩn. Do vậy, cái tôi là không, 
hoàn toàn là không. Khi nói "»gữ ấn", chúng ta biết rằng 
cơ sở lập danh của ngũ uẫn không phải là ngũ uân, vậy ngũ 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





uấn là gì? Các uân chăng qua chỉ là cái danh được gán đặt, 
nên chúng hoàn toàn không. 


Hãy quán từng uẫn một. Cơ sở được gán danh "sắc" thì 
không phải sắc, nên sắc là gì? Nó chẳng là gì cả, đơn thuần 
là danh được gán đặt. Nên, sắc hoàn toàn là không. 


Kế đến, thọ. Cơ sở được gán danh "ho" không phải là 
thọ, vậy thọ là gì? Nó chăng là gì cả, đơn thuần là danh 
được gán đặt. Nên, thọ hoàn toàn là không. 


Tiếp đến là tưởng. Ở đây cũng vậy, cơ sở được gán 
danh "#zởng" không phải là tưởng, vậy tưởng là gì? Chẳng 
là gì cả, ngoài cái danh được gán đặt. 


Rồi đến hành. Hành bao gồm tất cả các hiện tượng vô 
thường không thuộc về các uấn khác như sắc, thọ, tưởng 
và thức. Các hiện tượng như tâm sở, con người, tập khí, 
thời gian vân vân.....đều thuộc về hành uẫn. 


Ở đây cũng vậy, cơ sở được gán đặt danh "hàn?" 
không phải là hành, vậy hành là gì? Chăng là gì cả, ngoài 
cái danh được gán đặt. Cho nên, hành hoàn toàn làkhông. 


Cơ sở được gán danh "thức" không phải là thức, vậy 
thức là gì? Lúc nãy tôi đã định nghĩa về thức, đó là định 
nghĩa về cơ sở lập danh, nhưng cơ sở lập danh của thức 
không phải là danh "/;c".Tâm ta thường lẫn lộn giữa cơ 
sở lập danh và danh, coI hai điều này là một. Đó là cái cần 
bác bỏ, cái mà chúng ta phải nhận biết là không, bỡi vì 
chúng là không. Cơ sở lập danh và danh hiện ra trong tâm 
trí chúng ta như một, chỉ một, không tách biệt, nhưng thực 
sự chúng không là một, chúng khác nhau. 


=2» 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 








Lại nữa, các tính chất và chức năng đặc biệt của thức là 
cơ sở lập danh, vậy thức là gì? Chăng là gì cả, ngoài cái 
danh được gán đặt. Ví dụ, cái tôi đi bộ, ăn, ngủ, ngồi, xây 
nhà, nhưng như vậy không có nghĩa cái tôi là các uấn. 
Cũng có thể suy luận theo lô gích đó với thức. Thức thực 
hiện chức năng nhận biết các đối tượng, vân vân ..., nhưng 
thức chăng là gì cả ngoài cái danh được gán đặt lên cơ sở 
lập danh đặc thù đó với các tính chất và chức năng đặc biệt 
đó. Cũng như họat động của ngũ uẫn được cho cái danh 
"ôi làm cải này cái kia", tương tự như vậy, hoạt động của 
uân này được gọi là "c". Giống như tất cả các uẫn khác, 
thức hoàn toàn là không. 


Tánh Không của sáu trần (đối 


tượng của các giác quan) 


Trước hết là sắc. Ở đây cũng vậy, cơ sở lập danh của 
sắc không phải là sắc; sắc là cái khác với cơ sở lập danh. 
Vậy, sắc là gì? Nó chẳng qua chỉ là cái tên được gán đặt, 
nên sắc hoàn toàn là không. Tất cả những gì mà chúng ta 
gọi là "sắc" hoàn toàn là không. 


Đối với tâm chúng ta, sắc không khác với cơ sở lập 
danh của sắc.Nó và cơ sở lập danh của nó bị chấp thấy là 
một. Khi nhìn thanh tre chúng ta gán danh "sốc" cho cây 
tre, đối với chúng ta cơ sở lập danh tức cây tre, và sắc 
không khác. Chúng ta thấy cơ sở lập danh và sắc là một, 
nhập chung nhau. Đó là việc cần bác bỏ. Chúng ta không 
cảnh giác được sự xuất hiện của hiện hữu có tự tánh: 


chúng ta thấy sắc không phải được gán đặt mà sắc có sự 
hiện hữu độc lập riêng biệt. 

Khi chúng ta nhìn hay nghĩ về cây tre, ngay tức thì cơ 
sở lập danh và tre hiện ra làm một trong trí chúng ta. Tôi 
không nói về những người không còn thấy sự vật hiện hữu 
tự tánh; tôi chỉ nói về những người không thấy được cơ sở 
lập danh của tre và tre khác biệt. Cho nên, đối tượng cần 
bác bỏ hiện ra như thể đó. 


Khi chúng ta thấy sắc, thực ra chúng ta thấy cơ sở lập 
danh chứ không phải thấy sắc, sắc chỉ là danh gán đặt. Cơ 
sở lập danh không phải là sắc- cái hiện hữu được gắn đặt. 
Vậy, sắc là gì? Chăng là gì cả ngoài cái được gán đặt; cho 
nên, sắc hoàn toàn là không. 


Kế đến là thanh (âm thanh. Ở đây cũng vậy, có cơ sở 
lập danh, rồi chúng ta gán danh cho nó như là âm thanh dễ 
nghe, âm thanh khó nghe, lời khen, tiếng chê. Lại nữa 
những lời mà chúng ta gán danh "hanh" thực ra không 
phải thanh. Vậy thanh là gì? Nó chăng qua chỉ là cái được 
gán đặt bởi tâm. Nên thanh hoàn toàn là không. 


Tiếp đến là hương. Đối tượng của khứu giác (mũi 
ngưởi), được gán danh "ương". Đối tượng của khứu giác 
này là cơ sở lập danh, chứ không phải danh "hương". 
Chúng ta gán danh "#ơng" cho tất cả những gì lỗ mũi 
ngửi được mà các giác quan khác không nhận biết. Đó là 
cơ sở lập danh, chứ không phải danh, không phải là 
hương- cái hiện hữu được gán đặt. Vậy hương là gì? 
Chẳng là gì cả ngoài cái danh được gán đặt bởi tâm. Vậy 
nên, hương hoàn toàn là không. 


- 126 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Vị cũng vậy. "V7" được gán đặt lên tất cả những gì giác 
quan của lưỡi cảm nhận được, mà các giác quan khác 
không nhận ra. Cơ sở lập danh của vị vốn không phải vị, vị 
là danh được gán. Do đó, vị là gì? Chẳng qua chỉ là cái do 
tâm gán đặt; nên vị hoàn toàn là không. 


Xúc cũng vậy. "Xúc" được gán đặt lên tất cả những gì 
xúc giác cảm nhận mà các giác quan khác không thể nhận 
biết. Xúc chỉ thuần là danh do tâm gán đặt, do đó cũng 
toàn là không. 


Tánh Không của Tứ Diệu Đề 


Sự thật về khổ - Khổ đề - bao gồm ba loại khổ: khổ 
khổ, hoại khổ, hành khổ, tất cả đều do tâm gán đặt. Do đó, 
Khổ đề hoàn toàn là không. Như thể nó không hiện hữu. 


Sự thật về nhân của khổ -Tập để - được gán đặt cho 
nghiệp và phiền não (vọng tưởng). Do đó, Tập để hoàn 
toàn là không, như thể nó không hiện hữu. 


Sự thật về việc chấm dứt khổ - Diệt để - hay là giải 
thoát, là nơi, ở đó dòng tương tục tâm thức đã dứt bỏ 
được những chướng ngại do loạn tưởng. Diệt đề này không 
là gì cả, đơn thuần là danh do tâm gán đặt. Do đó, Diệt đề 
hoàn toàn là không, như thê nó không hiện hữu. 


Sự thật về con đường - Đạo để - được gán đặt lên trí 
tuệ trực nhận tính Không. Bởi Đạo đế không là gì cả, 
chăng qua chỉ là danh do tâm gán đặt, nên nó hoàn toàn 
không hiện hữu độc lập riêng biệt. 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Tất cả - Khổ, Tập, Diệt, Đạo - chăng qua chỉ là những 
cái do tâm gán đặt; nên chúng hoàn toàn không hiện hữu 
độc lập riêng biệt. 

Khi bạn thiền định về Tinh hoa của Trí Tuệ, bạn hãy 
thiền định từng mỗi uân và mỗi trần cảnh (đối tượng của 
giác quan). Hãy thiền định từng điểm một. Hãy áp dụng lý 
luận rằng mỗi điểm đều là không vì nó chỉ là được gán đặt; 
làm như vậy tự nhiên bạn cảm nhận được nó là không. Hãy 
nhiếp tâm nơi tánh Không. Càng hiểu sâu hơn ý nghĩa của 
duyên sinh vi điệu và giả danh thì càng hiểu sâu hơn về 
tánh Không. 


Đây là chân tướng của sự vật. Khi chúng ta thực hành 
tỉnh thức về điều này chúng ta đi vào cảnh giới khác. 
Nhưng khi chúng ta không thấy biết thực tại, chúng ta sống 
trong một thế giới như sau: cái "27" hiện hữu tự tánh, sống 
một cuộc sống hiện hữu tự tánh ở trong thế giới hiện hữu 
tự tánh. Khi chúng ta không thấy biết thực tại, chúng ta 
sống cuộc sống với cái tôi hiện hữu tự tánh (vốn không 
từng có) với các uấn hiện hữu tự tánh (vốn không từng có) 
và các trần cảnh như sắc, thanh, hương, vị, xúc cũng hiện 
hữu tự tánh (vốn không từng có). Chúng ta tin vào sự hiện 
hữu tự tánh của Khổ (vốn không từng có) và Tập (vốn 
không từng có). Chúng ta nghĩ đến nghiệp ác chắt thật, độc 
lập riêng biệt (vốn không từng có), nghĩ đến sự giải thoát 
chắc chắn có thật, độc lập riêng biệt (vốn không từng có) 
nghĩ đến con đường tu tập chắc chắn có thật mà chúng ta 
đang thiền quán (vốn không từng có). 


- 128- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Hãy luôn thấy biết thực tại 


Bồ tát Togme Zangpo có nói: 

Mặc dù tôi có thể ngồi ở đây trên một pháp tòa và 
nói nhiều về tánh Không nhưng nếu có ai lên tiếng 
khen chê thì tâm tôi liền loạn động ngay. Dù tôi có thể 
nói "mọi sự hiện ra chẳng có gì có tự tánh" nhưng ưa 
ghét vẫn nỗi lên cho dù chỉ với ít lời khen chê. Chẳng 
một chút công phu nào xứng đáng được gọi là con 
đường Trung Đạo. 


Bạn có thê có khả năng trì tụng thuộc lòng và giải thích 
rất hay về toàn bộ Trung Đạo (Madhyamika) - toàn bộ luận 
giảng tính Không của Ngài Long Thọ (Nagarjuna), toàn bộ 
luận giảng sâu sắc về tuệ giác của Lama Tsong Khapa, hay 
tất cả những giáo lý Ba La Mật - tất cả những lời dạy về 
Trí Tuệ Siêu Việt. Nhưng trong đời sống hằng ngày, tâm bị 
dao động khi nghe lời khen sơ hay tiếng chê nhẹ. Như vậy 
là không an định: phiền não ưa ghét lập tức nỗi lên. Nếu 
điều này xảy ra trong tâm bạn hàng ngày, thì chứng tỏ bạn 
không có sự tu tập đúng đắn, không hề đúng chút nào. 


Hãy tỉnh thức thấy rằng mọi sự "có thật" này, mọi sự 
trông thấy hiện hữu độc lập riêng biệt này đều là không. 
Hãy hiểu rằng tất cả chúng đều là ảo ảnh, có nghĩa rằng tất 
cả đều là không. Nói tóm lại, tất cả các pháp duyên sinh, 
ngay tự bản tính vốn tạm bợ vô thường, ngay tự bản tánh 
vốn là không. 


Trong cuộc sống hằng ngày, nếu bạn không thực hành 
tỉnh thức này thì tâm bạn sẽ bị ngập tràn bởi những ảo 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





tưởng, những ý niệm sai lâm, giông như thành phô ngập 
chìm trong biên nước. Tâm bị vọng niệm, vọng cảnh, vọng 
kiên chiêm đoạt. 


Hễ tâm còn bị vọng niệm nhận chìm thì an lạc chân 
chính không thê phát sinh. Đời sống chìm trong ảo tưởng. 
Ảo tưởng cơ bản là việc không thấy mọi sự đều như huyễn. 
Những người không thấy biết tánh Không, không thấy mọi 
sự là như huyễn, họ không những thấy mọi sự là hiện hữu 
tự tánh - thực ra là huyễn ảo - mà còn mắc phải một vấn đề 
rất nan giải là khư khư bám chấp rằng mọi sự đúng là có 
thật. Vọng niệm này, vô mình này là nguồn gốc của tất cả 
các mê lầm khác và rồi tác động lên nghiệp, đến lượt 
nghiệp đó g1eo chủng tử vào dòng tâm thức tương tục, làm 
nhân cho luân hồi sinh diệt. 


Tương tự như vậy, tâm vô minh chấp mọi sự hiện hữu 
độc lập riêng biệt, cái tâm đó luôn không ngừng cột chặt 
bạn vào luân hồi, khiến bạn từ đời này sang đời khác cam 
chịu ba loại khổ. Ngoài ra, nó còn ngăn cản bạn thành tựu 
giải thoát và giác ngộ, không cho bạn có khả năng hoàn 
thành ước nguyện cứu độ chúng sinh hữu tình, dẫn dắt họ 
tới hạnh phúc tối thượng và giác ngộ viên mãn. 


Chạy theo tâm vô minh này chẳng được chút lợi lạc 
nào cho mình, cho người, mà toàn là tai hại. Thật là ấu trĩ 
tin vào vô mình này khi mà thực ra không hề thấy có các 
hiện tượng hiện hữu tự tánh như vậy. Tự bản chất mọi sự 
đều là không. Mọi sự đều không hiện hữu tự tánh, nên 
hoàn toàn vô lý khi tâm bạn khư khư chấp rằng nó là thật 
chỉ vì bạn trông thấy nó hiện hữu thật. Thật là vô nghĩa, vô 


- 130 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





ích và quá ư sai lầm. Tác hại mà vô mình này gây cho bạn 
thì thật là to lớn. 


Chẳng có lý do nào cả để chúng ta theo đuôi tâm vô 
minh khư khư chấp thấy mọi sự là hiện hữu tự tính và tin 
rằng tướng hiện đó là hiện hữu tự tính. Và chăng có ích 
lợi gì để cho phép những vọng niệm của tham và sân nồi 
lên. 


Không có cái tôi đề nuông chiêu 


Thực ra, cái tôi hoàn toàn là không, nên chắng có gì để 
nuông chiều nó. Hãy nhìn thấy rằng cái tôi là không, rồi 
hãy dò xét xem có gì để nuông chiều không. Bởi vì cái tôi 
hiện hữu là đơn thuần được gán đặt nên chắng có gì phải 
nuông chiều, chăng có gì phải khư khư bám giữ. Khi bạn 
rà xét, sẽ thấy thái độ vị kỷ làhoàn toàn ngu xuân và chỉ 
tạo ra vấn đề mà thôi. Dù bạn không muốn có vấn đề, 
nhưng bạn lại tạo ra vấn đề. 

VỊ kỷ là độc đoán. Vì độc đoán mà cô bảo vệ cái tôi, vì 
bảo vệ cái tôi mà đưa đến hàng loạt vấn đề cùng những 
thất bại. Như vậy không hợp lý chút nào. Hãy soát xét xem 
"vì sao tôi nuông chiêu bản thân? Vì sao tôi cho rằng tôi là 
quan trọng hơn tắt cả vô lượng chúng sanh hữu tình khác? 
Vì sao tôi cho rằng cá nhân tôi quỷ bảu đến như vậy?" 
Không hề có một lý do chính đáng nào cho thái độ vị kỷ. 
Chúng ta có thể đưa ra rất nhiều lý do tại sao chúng ta nên 
chăm sóc người khác, trong khi đó chúng ta không thê tìm 
thấy một lý do nào đề chúng ta cưng chiều bản thân mình. 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Cái tôi không có gì quan trọng hay quý báu cả. Cũng 
như bạn, các chúng sinh hữu tình khác cần hạnh phúc và 
không muốn khổ đau. Chúng sinh thì vô lượng còn mình 
thì chỉ có một. Tầm quan trọng của bản thân sẽ biến mất 
khi bạn nghĩ tới vô lượng chúng sinh khác. Cái tôi chẳng là 
gì cả. Cho dù sinh vào địa ngục thì cũng chỉ là một, nên 
chăng tuyệt vọng. Dù được giải thoát khỏi luân hồi thì 
cũng chỉ là một, nên chăng có gì để háo hức. Khi nghĩ tới 
vô lượng chúng sinh khác - cũng như mình -muốn hạnh 
phúc và không muốn khổ đau, bạn sẽ thấy cá nhân một 
người trở nên hoàn toàn vô nghĩa. 


Do vậy trong cuộc sống, sẽ không có gì cần làm hơn là 
phục vụ cho người khác, chăm lo cho tất cả họ. Với thái độ 
này, bạn hãy mang hết thân, ngữ, ý phục vụ cho chúng 
sinh. Trong cuộc sống, không có gì quan trọng hơn điều 
này. 


-132- 


9. THƯƠNG YÊU CHĂM SÓC MỌI 
NGƯỜI 


Hạnh phúc chân thật trong cuộc sống bắt 
đâu có được khi bạn bắt đầu thương yêu 
chăm sóc IỌi người. 


Trao đôi mình với người 


TƯ TƯỞNG BỎ ĐỀ TÂM thật vĩ đại không gì so sánh 
nổi. Bồ Đề Tâm làm nên mọi sự và khiến cho mọi người 
ưa thích, hài lòng. Bồ đề tâm đích thực là điều mà ta quan 
tâm trong cuộc sống này. Ngoài ra, bất cứ cái gì khác đều 
vô nghĩa, trỗng rồng, vô ích. 


Hạnh phúc chân thật và sự mãn nguyện chân thật sẽ 
xuất hiện khi bạn bắt đầu sống một cuộc sống vì người 
khác. Bạn nhập thất ấn tu vì người, làm việc ở cơ quan cho 
người, nấu ăn cho người. Khi thái độ của bạn thay đổi 
nhằm đề làm mọi việc, vì người khác, giúp dẹp bỏ khổ đau 
và tích luy hạnh phúc cho họ, lúc đó bạn sẽ có được sự 
mãn nguyện và bình an chân thật trong tâm. 


Khi bạn đang nuông chiều bản thân, đang nghĩ về mình 
như "3m sao tôi được sung sướng?" hay "làm sao tôi 
tránh được các vấn đề?" lúc đó bạn sẽ không có được hạnh 
phúc trong tâm, mà chỉ là phiền muộn lo sợ. Bạn chỉ thấy 
các vấn đề và tâm bạn không thảnh thơi thoải mái. Nhưng 
ngay sau đó chỉ một giây lát khi bạn thôi không nghĩ đến 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





mình mà quay sang quan tâm đến chúng sinh khác, dù chỉ 
quan tâm đến một chúng sinh mà thôi, thì lập tức tâm bạn 
sẽ được giải thoát khỏi sự trói buộc của vị kỷ, giống như 
tay chân thoát khỏi xiềng xích. Ngay khi đối tượng quan 
tâm không phải bản thân mình mà là một người nào đó thì 
tâm bạn cũng sẽ được thoát khỏi gông cùm của tư tưởng vị 
kỷ. Ngay khi bạn quan tâm đến người khác, lập tức có một 
sự bình an trong tận đáy lòng mình. Ngay trong khoảnh 
khắc không nghĩ đến mình, mà quan tâm chăm sóc những 
người khác, thì sẽ có ngay sự giải phóng, tức là thoát khỏi 
gông cùm của tâm vị kỷ siết chặt mình. 


Khi nhận ra rằng các hoàn cảnh bất hạnh đến từ những 
mê lầm của tâm chưa được thuần phục thì các hành giả 
Phật Pháp sẽ dùng cách giải quyết này để phá tan mê lầm 
của họ. Bạn không nhận vào những gì mà suy nghĩ vị kỷ 
đưa lại cho bạn. Bạn có thể nhận vào mình các khổ đau và 
các vấn đề của những người khác. Thay vì đồ lỗi cho ai đó 
để mình được thoải mái nhẹ nhõm, thay vì để mặc ai đó 
chịu đau đớn, mất mát, thiếu thốn, gian khổ, bị mang tiếng 
xấu, bị phê bình, bị phạt, hay gì gì nữa thì bạn hãy nhận 
vào mình tất cả những điều tệ hại đó và để cho họ được 
đắc thắng. Đây đích thực là giáo huấn thực hành của Đại 
thừa về việc hoán đổi mình với người, buông bỏ cái ngã và 
yêu thương chăm sóc mọi người. 

Ngay ở đây, với toàn bộ những vấn đề do suy nghĩ vị 
kỷ mang đến cho bạn, bạn hãy trả những vấn đề đó cho suy 
nghĩ vị kỷ này. Cũng giống như vậy, bạn dùng các vấn đề 
của bạn đề phá hủy nguồn gốc các khô đau của bạn, những 


2I51s 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





vọng tưởng và mê lầm của chính bạn. Như trong Lza 
Chopa có nói: 


Xin khẩn cầu ban phước sao cho con thấy được 
rằng bệnh vị kỷ mãn tính này là cửa ngõ dẫn tới mọi 
đau khổ, và con đỗ lỗi tất cả cho suy nghĩ vị kỷ để con 
diệt cho được con quÏ vị kỷ to lớn này. 


Chỉ biết chăm lo cho bản thân mình là đầu mối của mọi 
bất hạnh và các chướng ngại xảy ra như bệnh tật, thất bại 
trong công việc, trong học hành và trong tu tập Pháp. Theo 
đuôi những suy nghĩ vị kỷ chỉ mang tới các vấn đề và các 
thất bại. Thay vì đồ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài hay ôm 
giữ trong lòng toàn bộ các ác niệm do suy nghĩ vị kỷ đưa 
tới, bạn hãy sử dụng chúng để "điệt tận gốc con quỷ vị kỷ 
fo lớn" của bạn. Bạn không chỉ đồ lỗi cho suy nghĩ vị kỷ 
mà còn hơn thế nữa, bạn trả các vấn đề lại cho nó, sử dụng 
chúng như là được phẩm để chữa lành bệnh vị kỷ kinh 
niên, các vọng tưởng, các mê tín. 


Dùng các vấn đề để huỷ diệt vị kỷ 


Đề đạt được hạnh phúc tối thượng bạn phải huỷ diệt 
vọng tưởng. Giáo Pháp, con đường Đạo, chư Phật, các vị 
thầy, vân vân, tất cả đều là phương tiện để hủy diệt vọng 
tưởng của bạn, để phá hủy suy nghĩ vị kỷ của bạn và để 
điều phục tâm bạn. 

Chịu đựng, chấp nhận sự phê bình sự bất kính hay sự 
đối xử tệ hại cũng giúp bạn phá huỷ suy nghĩ vị kỷ, suy 
nghĩ về bát phong. Điều này là tốt chứ không phải xấu. Do 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





đó, phá hủy suy nghĩ vị kỷ và bát phong là cách tu tập 
Pháp. 


Thông thường trong cuộc sống hằng ngày chúng ta 
nhận xét suy diễn rằng ai đó đã cư xử xấu, tệ bạc với 
chúng ta, nhưng thực ra những sự cư xử đó là tốt, là có lợi. 
Nó trở thành thuốc chữa bệnh vị kỷ và những suy nghĩ bát 
phong của chúng ta. Người nào mà cư xử tệ bạc với chúng 
ta là đang giúp chúng ta huỷ diệt vọng tưởng, gây tổn 
thương các suy nghĩ vị kỷ, bát phong, các ham muốn của 
chúng ta, đích thực giống như Pháp.Bằng cách cản trở 
mong ước của chúng ta, người đó ngăn chặn sự an nhàn 
mà chúng ta tìm kiếm trong các suy nghĩ bát phong. Điều 
này chính xác y hệt như Pháp. Hành động của họ trở thành 
y dược thật sự để chữa lành tâm bệnh dai dẳng mà chúng ta 
đã bị đau từ vô thỉ, bệnh mãn tính của ba tâm độc. 


Cũng giống như vậy với bất kỳ vấn đề hay tình huống 
bất hạnh nào mà bạn phải chịu đựng như bị ung thư bị sida, 
đó là kết quả của việc nuông chiều theo những suy nghĩ vị 
kỷ và ba tâm độc trong đời này cũng như trong các đời quá 
khứ. Suy nghĩ vị kỷ khiến ta không muốn có những bệnh 
tật này, ngược lại bệnh tật đích thị là thuốc chữa, là đường 
đạo, là Pháp. 


Việc coi những người cư xử tệ bạc với chúng ta hay 
các tình huống bất hạnh (như bệnh tật) là không tốt sẽ 
không giúp gì cho chúng ta cả, trái lại nó còn hại cho ta và 
người khác. Hãy coi những người cư xử tệ đó, những tình 
huống bất hạnh đó là tốt, là có lợi cho sự tịnh hoá. Điều 
này sẽ giúp bạn làm tiêu hao cạn kiệt những ác nghiệp 


- 136 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





nặng ngay lúc này mà lẽ ra chúng ta phải kinh qua ở địa 
ngục trong vô vàn kiếp sau. 


Thay vì cho là xấu, bất lợi khi có điều gì làm tổn 
thương tính vị kỷ và bát phong thì hãy coi nó là có lợi, là 
tốt. Hãy sử dụng nó để huỷ diệt vọng tưởng của bạn và để 
đạt tới giải thoát, giác ngộ. Và dù có hay không có cách 
giải quyết các vấn đề của bạn và đặc biệt nêu không có 
cách chữa trị thì bạn cũng có thê rút ra những lợi lạc từ các 
vẫn đề của bạn đang khi bạn mắc phải. 


Trong một luận giảng về chuyển hóa suy nghĩ, đã có 
một ý nêu ra rằng: "Khổ đau là cây chối quét sạch ác 
nghiệp và che chướng".Việc bạn đang chịu đựng đang trải 
nghiệm các vấn đề nào đó sẽ là cây chối, máy hút bụi để 
làm sạch các ác nghiệp, tây trừ các nhân của chúng. 


Luận giảng cũng có nói: "Bệnh tật cũng là cây chổi 
quét sạch ác nghiệp và các che chướng". ÖỞ đây bệnh tật 
được nêu ra như một trong nhiều thí dụ, điều này có thê áp 
dụng cho bất kỳ vấn đề nào. Các vấn đề trong cuộc sống có 
thể trở thành lời dạy của đức Phật. Nếu các vấn đề được 
nhìn với góc độ tích cực thì bạn có thể sử dụng chúng để 
huỷ diệt suy nghĩ vị kỷ của bạn. 


Trong phép tu chođ, bạn cô ý tạo ra một tình huống 
khiếp sợ và khẩn cầu các sinh linh phẫn nộ để giết cái ngã 
của bạn. Đối với các hành giả đã chứng ngộ cao và đã 
thành công trong phép tu chođ thì thật dễ dàng trong tình 
huống như vậy để thấy rõ đối tượng cần bác bỏ tức là cái 
tôi hiện hữu chắt thật. Bạn càng nhận ra nó nhanh hơn thì 
bạn càng có khả năng hơn để chứng ngộ bản chất tối 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





thượng tức là tính Không của cái tôi, và của ngũ uân, vân 


vân. 


Tuy nhiên bạn không cần phải dựa vào chod để tạo ra 
tình huống màbạn có thể chứng ngộ tánh Không . Bất kê 
tình huống bất hạnh nào như bị bệnh, bị phê bình hay bị 
tốn thương bởi ai đó...cũng là tình huống y như chod. 
Những người gây phiền hà trong cuộc sống hằng ngày của 
bạn thì y hệt như các sinh linh mà bạn khẩn cầu đến để 
quấy nhiễu bạn khi bạn đang thực hành chod. Khi có người 
như vậy đang gây khó khăn cho bạn, thay vì nổi lên sự tức 
giận uất ức và tạo ra ác nghiệp, bạn hãy dùng họ để nhận ra 
đối tượng cần bác bỏ và chứng ngộ tính Không . Bạn có 
thể sử dụng các hoàn cảnh hằng ngày mà bạn đã đang kinh 
qua đề chứng ngộ tánh Không và tu tập bồ đề tâm, điều 
này đồng nghĩa với việc huỷ diệt tính vị kỷ. 

Vì những người mà họ gây bực tức cho bạn là người 
(gián tiếp) huỷ diệt tính vị kỷ của bạn và các vọng tưởng 
khác, đích thị như Pháp, Phật, và vị thầy đã dạy, nên trên 
thực tế họ không phải hại bạn mà đang giúp bạn. Giống 
như một cái gương soi, họ bày ra cho bạn thấy những lỗi 
lầm của bạn và như vậy là giúp bạn bằng phương thức cốt 
lõi nhất. Bằng việc chỉ cho bạn thấy những vọng tưởng của 
bạn và giúp bạn loại trừ chúng, bằng việc phá huỷ vọng 
tưởng và bát phong, theo cách thức đó, họ đang ban phát 
cho bạn hạnh phúc tối thượng. 


Bằng việc huỷ diệt tính vị kỷ của bạn, những người này 
mang giác ngộ đến cho bạn, bởi vì chướng ngại to lớn nhất 
ngăn chận giác ngộ là suy nghĩ vị kỷ, chỉ biết lo cho mình. 
Và chướng ngại chính ngăn cản giải thoát là những ham 

-138- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





muốn đang cột chặt bạn với luân hồi. Về phương tiện điều 
phục tâm, người nào huỷ diệt bát phong của bạn thì được 
coi là quý báu, vĩ đại như một vị Thầy, một vị Phật. Thông 
qua việc tạo ra nhân để bạn phát triển đường đạo trong 
tâm, họ giúp bạn có thê đạt giác ngộ. Con người này được 
coi là quý báu như Phật, như Pháp. 


Con người này không có động cơ làm lợi cho bạn, lại 
hoá ra là quý báu, là tử tế như vậy đấy. Một ví dụ nữa 
chăng hạn, Trí tuệ chứng ngộ tánh Không giúp bạn ngừng 
dứt vọng tưởng nhưng tự nó không có động cơ nào. Dược 
phẩm cũng rất quý báu vì nó chữa lành bệnh tật nhưng bản 
thân được phẩm không hè có động cơ giúp ai. 


Bạn không phải vì muốn tử tế với bản thân mình mà tự 
chăm sóc cho mình. Không có lý do đó. Do vậy, chăm lo 
một ai đó không cần phải vì họ đã tử tế với bạn. Tại sao 
không chăm sóc những người khác y như bạn chăm sóc 
bản thân mình? Tại sao không thương yêu chăm sóc cho kẻ 
thù là người (gián tiếp) giúp bạn tu tập Pháp, phát triển 
đường đạo và đạt giác ngộ? Con người này (kẻ thù ) quý 
báu vô cùng, đích thực y như vị Thây, vị Phật và Pháp. Có 
vô lượng lý do tại sao bạn nên thương yêu chăm sóc một 
người như vậy. 


Chúng sinh hữu tình là vô lượng 
Bạn chỉ là một người. Ngay cả nếu bạn bị sinh vào địa 


ngục bạn cũng chỉ là một chúng sinh, nên không có gì để 
thấy quá tuyệt vọng về điều đó. Ngay cả nếu bạn đạt được 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





giải thoát khỏi luân hồi, bạn cũng chỉ là một chúng sinh, 
nên không có gì để quá phần khởi về điều đó. Tất cả chúng 
sinh hữu tình vô lượng, những ai được gọi là "chúng sinh 
khác" họ đích thực giống như bạn trong sự mong cầu hạnh 
phúc và không mong muốn khổ đau. Những mong ước của 
họ chính xác y như của bạn, và họ là vô lượng. Bạn cho 
rằng bạn quan trọng và quý báu như thế nào thì từng mỗi 
chúng sinh đó cũng quan trọng và quí báu như thế đó, và 
họ là vô lượng. Bạn chỉ là một người, hoàn toàn không 
quan trọng. Bạn chẳng là gì cả nếu so sánh với toàn bộ 
chúng sinh vô lượng rất quý báu rất quan trọng. Bạn chẳng 
phải quý báu, quan trọng (khi so với số đông-ND). Ví dụ, 
ngoài bạn ra có hai người, hai người này về số lượng mà 
tính thì nhiều hơn bạn, do vậy quan trọng hơn. Điều này 
cũng giống như sự khác biệt giữa một rupee (tiền Ân Ðộ) 
và hai rupee: hai rupee thì giá trị lớn hơn một rupee. Và 
một trăm rupee thì giá trị hơn một rupee. Một ngàn rupee 
thì giá trị nhiều hơn một Tupee. Để bạn chọn giữa một 
rupee và hai rupee bạn sẽ lấy hai rupee. Nếu chọn giữa một 
trăm rupee và một rupee dĩ nhiên bạn lấy một trăm. Nếu 
được chọn thì sẽ ngu xuân khi lấy một rupee. Tự nhiên bạn 
sẽ chọn lấy sỐ lượng lớn hơn. Tương tự, khi bạn so sánh 
bản thân mình với một trăm, hay một ngàn hay một triệu 
người hay với vô lượng chúng sanh hữu tình thì bạn chăng 
quý báu, chăng quan trọng gì cả. 

Nếu so sánh với tất cả chúng sanh hữu tình số lượng 
không kê xiết thì bạn chăng nhằm nhò gì, chẳng đáng kể. 
Cũng vậy, từng cõi trời, a tu la, súc sanh, ngã quỉ, địa ngục 
chứa đựng số lượng chúng sanh không thê đếm được. Chỉ 


-140- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





riêng số lượng loài kiến là đã không thể đếm được. Nên 
giữa bạn và chúng, chúng quan trọng hơn. Trong một 
phòng tối, thậm chí trong một góc phòng, đã có rất nhiều 
muỗi, chúng quan trọng và quý báu hơn. Nếu tính chỉ tiết, 
hãy nghĩ đến từng cõi, từng loài sinh vật. Có rất nhiều 
chúng sinh trong chỉ một cõi súc sinh : bướm, sâu, ruồi. 
Nếu bạn tính kỹ thì có vô số không thê tưởng tượng. Chỉ 
trên quả đất này, ngay cả trong một quốc gia cũng đã có vô 
số. Cũng như bạn, tất cả những chúng sinh này muốn hạnh 
phúc và không muốn khổ đau. Trong cuộc đời của bạn 
không có gì quan trọng hơn là làm việc cho chúng sinh hữu 
tình: xoa dịu các nỗi đau của họ và mang lại hạnh phúc cho 
họ. Không có gì quan trọng hơn điều này. Ngoài việc sống 
cuộc đời phụng sự chúng sinh hữu tình, mọi việc khác đều 
vô nghĩa, trông rồng. 


^' 


Cá nhân mà chúng ta gọi là "ó7" thì hoàn toàn không 
đáng kế khi so sánh với không biết bao nhiêu người, với 
loài vật vô lượng và các loài chúng sinh hữu tình khác vô 
lượng . Mỗi khi chúng ta phát nguyện Bồ Đề Tâm với suy 
nghĩ "ôi sẽ đạt Giác Ngộ vì lợi ích cho tắt cả chúng sinh 
hữu tình" chúng ta phải hiểu chúng sinh này bao gồm tất 
cả, dĩ nhiên kế cả toàn bộ kiến và muỗi. Hãy nghĩ tới có 
bao nhiêu sinh vật đang chịu khổ đau ở một nơi trên núi, 
như sâu, như ruồi; Bồ đề tâm mà chúng ta phát nguyện bao 
gồm toàn bộ các loài đó. Bồ đề tâm cũng bao gồm toàn bộ 
các con cá và toàn bộ các con vật ăn thịt cá. Bồ đề tâm 
cũng bao gồm từng riêng mỗi con của vô số sinh vật sống 
trong nước, lớn cũng như nhỏ, ăn thịt lẫn nhau. Mỗi khi 
chúng ta phát nguyện bồ đề tâm, mong ước vị tha đem lại 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





hạnh phúc cho chúng sinh, mong ước đó bao gồm không 
phân biệt toàn bộ loài người có giòng giống chủng tộc 
khác nhau, bao gồm từng mỗi sinh vật sống ở nước, ở trên 
cạn, ở không trung. Bồ đề tâm gồm cả từng mỗi chúng sinh 
hữu tình không có sự thiên lệch thành kiến. 


Tư tưởng vị tha này nhằm đạt giác ngộ vì lợi ích cho 
tất cả chúng sinh hữu tình là một thái độ, một tâm nguyện 
không thê nghĩ bàn. Khi bạn phát tâm bồ đề bạn nghĩ tới 
việc đem lại lợi lạc cho từng mỗi người. Không kể là họ 
đang có vấn đề gì, họ sống ở đâu, phương Đông hay 
phương Tây, hay ở Trung Đông, hay ở một thế giới khác, 
bạn hãy nghĩ tới tất cả. Không thể bỏ sót dù một chúng 
sinh hữu tình. 


Tại sao chúng ta cần có tâm giác 
ngộ (Phật tâm-ND) 


Mỗi chúng sinh hữu tình có một căn cơ và tính cách 
khác nhau và bạn phải biết phương pháp nào thích hợp 
chính xác cho từng người. Bạn nên có khả năng chỉ nói 
một lời cùng một lúc cho hàng triệu người mà lại thích 
nghỉ được cho từng người nghe. Mỗi người nghe sẽ hiểu 
khác nhau tuỳ theo căn cơ và nghiệp khác nhau; nhưng 
trong cùng một lúc tuỳ theo nghiệp, những gì họ nghe sẽ 
giúp họ tụ tập theo một con đường đúng đưa tới giải thoát 
và giác ngộ. 

Nhưng giờ đây chúng ta không có khả năng biết được 
căn cơ và nghiệp của thậm chí một chúng sinh hữu tình. 


i45 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 








Đề có khả năng dẫn dắt một chúng sinh một cách trọn vẹn 
không lỗi lầm dù nhỏ nhất, cũng như để đem lợi lạc đến 
cho họ một cách lớn lao, chúng ta cần biết đủ mọi chi tiết 
về căn cơ và cá tính từng người. 


Cũng vậy, để dẫn dắt dù chỉ một chúng sinh hữu tình 
từng bước đến giác ngộ, chúng ta cần hiểu biết cái gì cơ 
bản của toàn bộ con đường đạo. Chúng ta không chỉ triển 
khai một phương pháp mà thôi. Chỉ một phương pháp thì 
không thể thích hợp cho mọi người. Phải có nhiều phương 
pháp khác nhau phù hợp căn cơ của nhiều người. Ví dụ: 
Khi bảo với Ajatashatru (tiếng Tạng: Makyeda) kẻ đã giết 
cha mẹ, rằng "cha và mẹ là những đối tượng bị giếm Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni đã khiến cho ông ta cảm thấy vui 
sướng. Trong cơn tuyệt vọng và lo sợ, lời nói trên đã có 
ích lợi cho Ajatashatru. Trên thực tế, nó giúp ông ta nhận 
ra vô ngã về con người và vô ngã về ngũ uẫn và ông ta 
hiểu được rằng hai vô minh (nhân ngã và uẫn ngã - ND) 
cần được loại bỏ. Những lời nói này đã là nhân cho 
AJatashatru nhận ra tánh Không. Thay vì kẹt trong nghĩa 
đen của lời nói, ông ta đã hiểu những lời dạy đó có nghĩa 
rằng hai loại vô minh, cái tôi và ngũ uấn, trước đã chấp là 
hiện hữu chắc thật, giờ đây cần được loại bỏ. 


Nói rằng mọi sự là hiện hữu chắc thật, sẽ có thể thích 
hợp đối với tâm của một số người. Nghe được như vậy là 
họ sẽ tu tập tốt hơn và sẽ đạt hạnh phúc. Dù cho không thể 
có một chút xíu hiện hữu chắc thật, nhưng đối với những 
người này, người mà không có khả năng nhận thức rằng 
không có một hiện hữu chắc thật nào cả, ta cần giảng với 
họ rằng Đức Phật nói có hiện hữu chắc thật, bởi vì việc 


giảng dạy như vậy sẽ là phương tiện từng bước dẫn dắt họ 
đến giải thoát và giác ngộ. 

Đề dẫn dắt chúng sinh từng bước đạt tới hạnh phúc và 
giác ngộ, người thầy phải thấy được từng mỗi nghiệp riêng 
lẻ, từng căn cơ và cá tính của mỗi người đồng thời phải 
biết nhiều phương pháp khác nhau thích hợp cho từng 
người. Và khả năng này chỉ có thể có được với tâm giác 
ngộ (Phật tâm). Ngay cả các vị Arhat, đắng đạt được 
những năng lực tâm linh vô biên cũng không thể thấy được 
từng mỗi nghiệp riêng lẻ. Mặc dù đã thoát khỏi những che 
chướng quấy nhiễu tâm, nhưng các vị Arhat vẫn chưa cởi 
bỏ hết những che chướng rất vi tế để đạt Phật tâm cho nên 
các vị đó không thê thấy được các nghiệp quả vi tế hay các 
hành động bí mật của chư Phật. Các vị Arhat không thể 
dẫn dắt chúng sinh hữu tình một cách trọn vẹn mặc dù bản 
thân họ đã thoát khỏi luân hồi. 


Do đó, để hành động trọn vẹn trong việc làm lợi lạc 
cho tất cả chúng sinh hữu tình, ta phải thành tựu trạng thái 
tâm giác ngộ tối thượng cho dù mất bao nhiêu đại kiếp, 
bao nhiêu gian khổ. Không còn cách nào khác. Chừng nào 
chưa đạt tâm giác ngộ thì những chứng ngộ của tâm mình 
chưa hoàn chỉnh và ta không thể cho chúng sinh hữu tình 
những gì họ cần, đó là hạnh phúc vô thượng, vĩnh cửu. 
Thành tựu giác ngộ là điều có ý nghĩa nhất mà ta có thể 
làm để có được lợi lạc cho mình và các chúng sinh khác. 


`... 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Chúng ta có trách nhiệm với tất cả 


các chúng sinh hữu tình 


Chúng ta có thể hiểu được ý tưởng về hạnh phúc tối 
thượng từ mỗi một thí dụ hằng ngày. Nếu được chọn thì 
ngay cả súc vật cũng sẽ chọn lấy thức ăn ngon nhất và 
không lấy thức ăn ít ngon hơn. Con chó cũng làm như thế. 
Khi đi mua sắm hay đi làm kinh doanh người ta cố gắng có 
cái tốt nhất bằng cách mua hàng hoá chất lượng tốt nhất, 
bền nhất. Dù họ không biết có thể đạt được một mục tiêu 
như sự giác ngộ, nhưng hằng ngày tất cả mọi người đều 
mong ước điêu tốt nhất. Nếu không phải vì quá nghèo, thì 
ai cũng vậy, khi có điều kiện sẽ cố găng có cái tốt nhất, 
xây được ngôi nhà bền nhất và đẹp nhất. Dù cho không 
hiểu biết gì về giác ngộ nhưng ai cũng nghĩ đến việc có 
được hạnh phúc tốt nhất. Chỉ vì thiếu con mắt trí tuệ Pháp 
mà người ta không biết rằng giác ngộ là việc chính đáng 
nhất họ cần phải đạt nhưng lại không được chú ý tới trong 
cuộc sống của họ. 


Cũng như bạn, mỗi chúng sinh luôn cố gắng có được 
hạnh phúc tốt nhất. Điều mà mọi người cần phải thấy hạnh 
phúc tốt nhất là giác ngộ viên mãn, trạng thái thoát khỏi tất 
cả che chướng và hoàn tất mọi chứng ngộ 


Đang có được thân người hoàn chỉnh, gặp được vị thầy 
quý báu dẫn dắt chúng ta trên đường đạo tới giải thoát và 
giác ngộ, gặp được Phật Pháp, đặc biệt là giáo lý Đại thừa 
nên mỗi người trong chúng ta có cơ hội giúp chúng sinh 
thoát khỏi toàn bộ che chướng và khổ đau, dẫn dắt họ tới 
trạng thái giác ngộ viên mãn. Chúng ta có cơ hội này để 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





giúp họ, bởi vì chúng ta đã nhận được toàn bộ những điều 
kiện cần thiết để phát triển tâm, để triển khai con đường 
đạo từng bước đến giác ngộ và đề thành tựu tâm giác ngộ, 
đó là tâm có được lòng đại từ đại bi vô lượng đối với tất cả 
chúng sinh hữu tình cũng như có khả năng dẫn dắt họ. Do 
đó chúng ta có trách nhiệm giúp chúng sinh hữu tình thoát 
khỏi mọi khổ đau và nhân khổ đau, loại bỏ chướng ngại, 
dẫn dắt dọ tới trạng thái giác ngộ viên mãn. Tôi thường 
dùng thí dụ này: Nếu bạn thấy một người mù đang bước 
tới mép sườn dốc đứng, bạn phải lập tức giữ họ lại trước 
khi họ bị rơi xuống vực. Không cần thiết phải xem coI họ 
có cần bạn giúp hay không. Nếu bạn có đủ các điều kiện 
cần thiết, có mắt để thấy, tay chân đề chạy đến giữ họ lại, 
lời nói để kêu họ và như vậy bạn có khả năng giúp người 
mù. Thật đơn giản, vì có đủ điều kiện, bạn có trách nhiệm 
giúp người đang có nguy cơ sắp rơi xuống vực. 

Thật là hỗ thẹn và kinh tởm nếu ai đó có khả năng giúp 
khi thấy người khác có hoàn cảnh hiểm nguy mà lại không 
ra tay. Dù gì đi nữa cũng không hoàn thành được chức 
năng của mắt và tay chân, vì mắt và tay chân dùng đề giúp 
người. Nếu sự việc tôi tệ như thế xảy ra thì thật tội nghiệp 
cho người sắp bị rơi xuống vực và thật kinh tởm cho người 
có đủ điều kiện giúp người mà không giúp. 

Và thật là tệ hại và độc ác nếu bây giờ chúng ta có đủ 
điều kiện cần thiết mà chúng ta lại không tu tập bồ đề tâm, 
tinh hoa của giáo lý Đức Phật, đặc biệt là giáo lý Đại thừa, 
nếu chúng ta không nuôi dưỡng thiện tâm tối thượng này, 
nếu chúng ta không phát triển khả năng dẫn dắt chúng 
sinh, nếu chúng ta không đạt được giác ngộ để phụng sự 


“46+ 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 








chúng sinh một cách trọn vẹn, và thay vào đó chúng ta 
sống với những suy nghĩ vị kỷ chỉ biết lo cho bản thân 
mình, cho hạnh phúc riêng của mình mà thôi. Như vậy thật 
là ích kỷ và độc ác. Thực ra, chúng ta hoàn toàn có trách 
nhiệm đề dẫn dắt các chúng sinh hữu tình đến giác ngộ. 


Phải biết hy sinh mình 


Thái độ quan tâm đến chúng sinh sẽ phát sinh một ước 
muốn tự nhiên là mang hạnh phúc đến cho họ và không 
làm hại họ. Bạn không muốn đưa họ đến khổ đau. Hãy nhớ 
lại câu chuyện một vị Bồ tát làm thuyền trưởng đã hoàn 
toàn hy sinh mình, cam tâm đi vào địa ngục khi giết một 
người có ý định sắp giết năm trăm thương gia. Để giúp 
người đó tránh khỏi tạo ra ác nghiệp nặng, vị thuyền 
trưởng bồ tát chấp nhận sinh vào địa ngục. Nhưng thay vì 
trở thành ác nghiệp nặng và là nhân để sinh vào địa ngục, 
hành động giết người của vị thuyền trưởng đã rút ngắn thời 
gian sống trong luân hồi một trăm ngàn kiếp. Bằng việc 
phát sinh bồ đề tâm, thương và lo lắng cho kẻ định giết 
người này, bằng việc hoán đổi mình với chúng sinh này, vị 
thuyền trưởng Bồ tát đã tích luỹ công đức vô lượng và đã 
đến gần giác ngộ. 


Có một câu chuyện về ngài Vô Trước (Asanga). Trong 
mười hai năm, ngài cố gắng hoàn thành quả Đức Phật Di 
Lặc trong thiền định, nhưng ngài đã thất bại không thấy 
được Đức Phật Di Lặc. Vào một ngày trên đường về hang 
động nơi ấn cư, ngài thấy con chó bị thương với những con 
giòi bao khắp thân. Ngài cảm thấy bi mẫn đến mức không 


thể chịu nồi, Trước tiên ngài cắt thịt ở chân và rải trên mặt 
đất quanh con chó để dụ các con giòi rời khỏi con chó và 
đến chỗ các miếng thịt. Sau đó vì tránh dùng tay bốc con 
giòi ra sợ làm chúng chết, ngài cúi người xuống với ý định 
dùng lưỡi nhẹ nhàng đưa các con giòi ra khỏi con chó. Khi 
cúi người xuống với đôi mắt nhằm lại, ngài biết không thể 
chạm trúng con chó. Nên ngài mở mắt ra và bất ngờ thấy 
được Đức Phật Di Lặc ngay đấy chứ không phải con chó. 
Lòng bi mẫn và các hành động hy sinh mình để cứu con 
chó bị thương đã trở thành sự tịnh hoá rất mãnh liệt; và chỉ 
sau sự hy sinh này ngài Vô Trước mới thấy được Đức Phật 
Di Lặc. 


Có rất nhiều câu chuyện như vậy. Việc hy sinh mình để 
bảo vệ, dù chỉ một chúng sinh hữu tình thoát khỏi khổ đau 
và dẫn dắt họ tới hạnh phúc, là một sự tịnh hoá cực kỳ 
mãnh liệt. Nó không chỉ tịnh hoá được ác nghiệp trong 
nhiều đại kiếp mà còn giúp tích tụ rất nhiều công đức, 
mang bạn đến gần giác ngộ.Ta có thê đạt giác ngộ nhanh 
chóng bằng sự hy sinh mình để chăm lo cho dù chỉ một 
chúng sinh, đó là lý do đề thương yêu chăm lo người khác. 


Tính vị kỷ chỉ biết chăm lo cho mình, là một chướng 
ngại cho sự phát triển tâm, cho sự phát triển các chứng ngộ 
của đường đạo. Nếu bạn chỉ biết chăm lo cho mình thì sẽ 
không có sự giác ngộ, nhưng nếu bạn biết chăm lo chúng 
sinh dù chỉ một thì sẽ có giác ngộ. Việc chăm lo người 
khác dù chỉ có một cũng có thể đạt giác ngộ 

Cho nên có sự khác biệt lớn. Sẽ không có hy vọng giác 
ngộ nêu chăm lo cho bản thân mình, nhưng nếu biết chăm 
lo người khác dù chỉ một, sẽ đưa bạn đến giác ngộ vì nó 

- 148- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





tịnh hoá các chướng ngại và tích luỹ vô lượng công đức. 
Từ những câu chuyện và những lý lẽ này ta có thể kết luận 
rằng một chúng sinh mà thôi cũng đã là quan trọng hơn 
bản thân mình. Dù không để ý tới việc toàn bộ chúng sinh 
là quý báu với số lượng không thê tính được bạn cũng có 
thể thấy được rằng chỉ một chúng sinh hữu tình cũng đã 
quý báu vô vàn. Có rất nhiều cách giải thích giá trị của một 
người khác và tất cả lợi lạc bạn có thể có được từ họ. 

Cái gọi là "ôi" là đối tượng cần loại bỏ mãi mãi, cái 
gọi là "những chúng sinh khác" dù chỉ một chúng sinh hữu 
tình là đối tượng cần yêu thương chăm lo mãi mãi. Đây là 
lý do tại sao bạn sống để làm lợi cho người khác, tận hiễn 
cuộc sống của bạn cho dù chỉ một chúng sinh hữu tình, 
việc này sẽ đem lại sự hưởng thụ to lớn nhất và cuộc sống 
vui thích nhất. Hạnh phúc chân thật sẽ phát sinh một khi 
bạn chăm lo người khác. Sống vì mọi người chăm sóc 
người khác với lòng từ ái và bi mẫn là cửa ngõ đi tới hạnh 
phúc, cửa ngõ đi tới giác noộ. 


10. CHÍ CÓ MỘT LỰA CHỌN LÀ TU TẬP 
PHÁP 


Bởi vì bạn không muốn có vấn đề, chỉ có 
một sự chọn lựa là bạn phải tu tập Pháp. 


ĐỨC DALAI LAMA thường khuyên rằng cách tốt 
nhất để sống cuộc đời này là: ở một nơi vắng vẻ cô lập, từ 
bỏ cuộc đời thường này với bát phong, nhất tâm thiền định 
về con đường đạo từng bước đưa đến giác ngộ. Phát triển 
các chứng ngộ của đường đạo đưa tới giác ngộ là tốt nhất. 
Nhưng không phải ai cũng làm được điều này. 


Đối với những ai không thể sống được nơi cô độc như 
vậy nhưng có được kiến thức về Pháp thì sự chọn lựa thứ 
hai là dạy Pháp cho người khác. Mặc dù với trường hợp 
này họ không thể tu tập sự buông bỏ trọn vẹn, nhưng họ có 
thể tu tập càng nhiều càng tốt theo khả năng đồng thời 
giảng dạy các người khác. Trường hợp thứ ba nếu có người 
không có kiến thức về Pháp đủ sức để dạy những người 
khác, họ có thể tu tập càng nhiều càng tốt trong khả năng 
và phục vụ các người khác trong xã hội. 


Không còn có sự chọn lựa. Bởi vì bạn không thích có 
vấn đề, sẽ không có sự chọn lựa nào khác, bạn phải tu tập 
Pháp. Đây là điều chắc chắn. Pháp là phương tiện duy nhất 
để chấm dứt các vấn đề và mang lại an lạc trong tâm. 
Không có giải pháp nào khác, nêu bạn không thích bị khổ 
đau, ngoài việc tu tập Pháp sẽ không còn cách nào khác. 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Tu tập Pháp có nghĩa là từ bỏ các nhân của các vân đê đên 
từ tâm và tạo ra các nhân của hạnh phúc cũng đên từ tâm. 


Tất cả các vấn đề của cuộc sống này và của các kiếp 
sau đều đến từ nghiệp phi đạo đức và những suy nghĩ vị 
kỷ, và từ cái gốc tức là những suy nghĩ bám chặt cái ngã, 
sự vô minh khư khư coi cái tôi là hiện hữu chắc thật. Nếu 
bạn muốn chấm dứt việc đương đầu các vấn đề ngay bây 
giờ và trong tương lai, bạn phải tịnh hoá các nghiệp xấu ác 
đã tạo ra rồi, đồng thời từ bỏ việc tạo thêm nữa các nghiệp 
xâu đó. Đó là tu tập Pháp. Đó là cách thức bạn giải quyết 
các vấn đề của cuộc sống. 


Ví dụ có một người bị bệnh nan y và không có cách 
chữa lành được. Điều này có nghĩa các chướng ngại là rất 
lớn và thông thường người đó chỉ có thê phục hồi sức khoẻ 
bằng việc tu tập Pháp bên bỉ, tập trung cao độ. Nếu ông ta 
có được nghiệp tốt là gặp một vị lạt ma có thể ban những 
lời dạy phù hợp cho việc thiền định và tu tập Pháp thì ông 
ấy có thê phục hồi. Có rất nhiều trường hợp đã xảy ra, 
những bệnh nhân không được chữa lành bằng thuốc men 
trong một thời gian bị bệnh rất lâu, sau đó họ tu tập Pháp 
và đã phục hồi. Có người đã tự chữa lành bệnh ung thư 
bằng thiền định. 


Một trong những anh em của cha mẹ tôi (tạm dịch 
người chú - ND) bị bệnh trong nhiều năm. Ông đã đi Tibet, 
khám và chữa bệnh ở các bác sĩ nhưng không có kết quả. 
Cuối cùng ông ta đến gặp một hành giả thiền định ở 
Charok gần hang động Lawudo, nơi tôi thỉnh thoảng về 
thăm. Vị hành giả nói với ông chú rằng bệnh của ông ta là 
do nghiệp chướng nặng nề cần được thực hiện nhiều sự 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





tịnh hoá. Ông chú nhận những chỉ dẫn của những phép tu 
tập tiên quyết như sám hối bằng lễ lạy, qui y, vân vân, từ vị 
hành giả đó và cũng từ vị hành giả khác lớn tuổi cũng ở 
Charok. 

Khi thực hiện các phép tu tập tiên quyết này, ông chú 
của tôi dần dần phục hồi bệnh. Ông ta đã lễ lạy bảy trăm 
ngàn lần. Trong lúc tu tập ông còn phải chăm sóc bà của 
tôi đã bị mù. Ông ta chuẩn bị thức ăn cho bà cụ, dẫn đi vệ 
sinh ngoài nhà và còn nhiều việc nữa. Ông ta đã làm nhiều 
việc như thế trong nhiều năm đề chăm sóc cho bà tôi. 

Có rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Khi các 
biện pháp bên ngoài như sử dụng thuốc men vân vân 
không giúp giải quyết các vấn đề thì chúng ta dùng biện 
pháp nội tâm như qui y, tu tập Pháp. Chúng ta phải tu tập 
Pháp không chỉ để khỏi phải kinh qua các vấn đề trong 
tương lai nhưng cũng còn để chấm dứt các vấn đề đó ngay 
bây giờ. Nói tóm lại chúng ta phải tu tập Pháp. 


Dù bạn là Phật tử hay không, thì sẽ không có cách nào 
khác nữa để giải quyết các vấn đề và để làm cho chúng 
không thể xảy ra trở lại. Bạn phải tu tập Pháp bất kế là bạn 
gặp phải bao nhiêu vấn đề. Dù bạn không có thê đủ thời 
gian nhập thất ân tu thật lâu hay nghiên cứu sâu rộng, 
nhưng bạn cũng phải làm gì đó để tu tập Pháp bởi vì bạn 
không muốn có vấn đề và không muốn bất hạnh. Dù bạn 
có thê gặp phải các vấn đề như bị bệnh, hay bị phiền muộn 
vì người thân, bạn không thê coi đó là cái cớ để bỏ tu tập 
Pháp. Bạn phải cố gắng hết sức, bạn phải tu tập Pháp. 


-152- 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Cho dù giờ đây bạn không có được nghiệp tốt là được 
sống ẩn dật giống như các hành giả để từ bỏ cuộc đời này, 
nhưng hãy luôn mong ước được sông như thế. Đừng có 
nghĩ rằng: "7ôi không thể sống như thế nên việc nghe 
những lời giảng này đâu có tác dụng gì cho tôi?" Có nhiều 
lợi lạc. Mặc dù bây giờ bạn chưa thể tu tập ấn dật nhưng 
việc phát sinh ước mong có điều kiện tu tập như vậy trong 
tương lai sẽ là hạt giống tạo nhân để việc tu tập Pháp thanh 
tịnh sẽ trở nên hiện thực, để sống cuộc sống ấn dật, đề từ 
bỏ bát phong. Với cách này bạn có thê thành công trong 
việc làm cho đạo lộ đưa tới giác ngộ trở nên hiện thực. 


Đọc và nghiên cứu Lamrim rất quan trọng cho dù bạn 
có nghiên cứu rất kỹ kinh M⁄adhyamakavatara (luận giảng 
do Ngài Nguyệt Xứng viết về Trung Đạo), 
Abhisamayalankara (luận giảng do Ngài Di Lặc viết về 
táảnh Không, các phẩm hạnh của một vị Phát và các giai 
đoạn đến Phật quả) và các luận giảng triết lý khác, nhưng 
nếu không quan tâm chú ý đến Lamrim bạn sẽ không biết ý 
nghĩa của các pháp thế gian. Bạn sẽ gặp lỗi lầm nghĩ rằng 
chỉ một số ít hành động là hành vi thế tục -trừ phi bạn đã 
nghiên cứu các loại luận giảng như Khai mở Cánh cửa 
Pháp, nó cho những giáo huấn về phép thực hành tiên khởi 
đơn giản này. Nhất định sẽ rất hữu ích cho việc tu tập của 
chúng ta khi có sự hiểu biết về giáo huấn này. Trong từng 
ngày chúng ta có rất nhiều cơ hội để thực hành sự từ bỏ, 
tích luỹ công đức và thành tựu giác ngộ. Mỗi ngày chúng 
ta có thê tích luỹ rất nhiều công đức khi chúng ta thực hành 
phép tu tập hộ pháp bổn tôn. Có rất nhiều việc liên quan 
đến: động cơ vào lúc bắt đầu, các lễ vật cũng dường, phát 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





hiện vị hộ pháp bổn tôn từ trong tánh Không. Chúng ta tích 
luỹ rất nhiều công đức ngay cả khi thực hành xong một 
nghi quỹ. 


Thiền định về tánh Không dù chỉ một giây lát cũng tịnh 
hoá được nghiệp ác nặng từ trong mười điều bất thiện. 
Người ta nói rằng, riêng mỗi ước muốn thiền định về tánh 
Không cũng đã tịnh hoá được những ác nghiệp nói trên và 
tích luỹ rất nhiều công đức. Chỉ như ước muốn nghe kinh 
Bát Nhã (PraJnaparamita) cũng tịnh hoá được các nghiệp 
ác nặng đã tạo ra trong nhiều kiếp quá khứ và cũng đã nêu 
ra trong tác phẩm Bồ Tát Hạnh là thiền đình về bồ đề tâm 
có lợi lạc vô lượng cho sự tịnh hoá, đó là một trong những 
phương tiện tịnh hoá mãnh liệt nhất. Về phương diện tích 
luỹ công đức vô lượng, thì bồ đề tâm là phương pháp thiện 
xảo nhất. Tôi cho rằng các phép tu tập Pháp được giải 
thích trong Khai mở Cánh cửa Pháp rất quan trọng. Chúng 
là sự nương tựa chính trong cuộc sống và cực kỳ hiệu quả 
cho tâm. Chúng giúp ngăn chận từng mỗi loại vấn đề. Đọc, 
suy nghĩ kỹ và đặc biệt là thực hành theo Khai mở Cánh 
cửa Pháp là giải pháp để giải quyết các vẫn đề. 

Đối với người tu tại gia, cuốn luận giảng này phát họa 
tâm lý học cần thiết để giải quyết các vấn đề, đặc biệt vào 
những thời điểm bạn cảm thấy cuộc sống như địa ngục, 
bạn đang trải qua nỗi bất hạnh tới mức bạn muốn tự tử. Là 
người tu tại gia bạn không nên và không thê giành trọn 
thời giờ cho những ham muốn liên tục. Một cuộc sống như 
thế sẽ quá mức chịu đựng. Bạn sẽ liên tục không hạnh 
phúc nếu bạn để cho mọi sự bị khuất phục bởi ham muốn 
và bát phong, làm như vậy sẽ chỉ gây cho cuộc sống cực 


glaitè 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





kỳ bất hạnh cho mình và cho những người khác. Và ngay 
đây, ở cõi người, bạn đã tạo ra một loại địa ngục trước khi 
bị tái sinh vào cõi địa ngục. Và không chỉ bản thân bị bất 
hạnh bạn còn mang theo nhiều chúng sanh khác vào địa 
ngục, bạn gây cho những người khác nhiều vấn đề. 


Dĩ nhiên không còn nghỉ ngờ về việc tu tập Pháp là sự 
nương tựa thật sự trong cuộc sống. Sự huấn luyện tâm thức 
sẽ mang lại an lành không những cho tâm của bạn mà còn 
cho tâm của nhiều người khác. Khi bạn được an lành, sống 
hoà hợp, bạn sẽ không gây trở ngại cho cuộc sống và sự tu 
tập của người khác. Sự huấn luyện tâm cũng rất quan trọng 
cho người nào muốn tu tập Lam rim, bởi vì nếu không 
luyện tâm thì sẽ không có sự triển khai đạo lộ đến giác 
ngộ. Khi bạn luyện tâm dứt bỏ bát phong, sự phát triển tâm 
trong đường đạo Lamrim sẽ tự động đến. Tôi cho rằng điều 
này rất quan trọng cho những ai đang nhập thất ân tu đù 
với thời gian ngắn hay dài. Luyện tâm là sự yêm trợ tuyệt 
vời cho việc nhập thất, bằng cách giúp cho tâm được yên 
tĩnh, cắt đứt chướng ngại, nó sẽ khiến cho việc nhập thất 
ấn tu thành công. 


Đối với tăng ni, tôi cho rằng luyện tâm là phép tu căn 
bản. Nếu không luyện tâm tăng ni không thê tiếp tục sống 
giữ giới, họ sẽ thấy khó duy trì giới hành. Và không chỉ có 
thế, việc tu tập này là một trong những yếm trợ chính để 
phát triển tâm, để hiện thực hoá đường đạo Lamrim. Và 
đặc biệt cho tăng ni, giáo lý này là nền tản tu tập, cần được 
nghe và đọc nhiều lần và ghi nhớ. Đây là chỗ dựa, chỗ che 
chở chính. 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Đề kết luận chúng ta phải coi trọng việc tu tập Pháp, 
không đề cho vọng tưởng choáng chỗ trong tâm. Dù bạn có 
ít hay nhiều vấn đề, bạn vẫn phải tu tập Pháp. Bạn phải tu 
tập Pháp. Bạn phải cố gắng. Bằng việc loại bỏ ham muốn 
một, hai, ba, hay bốn lần trong một ngày bạn sẽ không tạo 
ra ác nghiệp đó, sẽ cho phép tất cả những suy nghĩ tiêu cực 
khác nổi lên. Bạn cần tu tập Pháp dù chỉ để được bình yên 
trong cuộc đời này trong từng giây phút. Hãy thiền định về 
vô thường và chết, coi đây là nền tảng, và luyện tâm theo 
Lamrim. Hãy cố tâm tích luỹ công đức và tịnh hoá nghiệp 
xâu ác càng nhiều càng tốt. 


Quyết tâm tu tập 


Ngay cả khi chúng ta có được thời gian dành để thực 
hiện một Pháp hành nào đó, chính suy nghĩ về bát phong 
sẽ không cho phép thực hành tu tập của chúng ta trở thành 
Pháp thanh tịnh. Bởi vì nó sẽ tạo ra sự lười biếng, nó làm 
cho chúng ta không thê tu tập Pháp hay khiến cho chúng ta 
trì hoãn tu tập. Nó làm suy yếu tâm, khiến cho chúng ta 
không có ý quyết tâm tu tập. Toàn bộ sự việc chính là sự 
quyết tâm. Nếu không có sự quyết tâm sẽ không có sự phát 
triển. Thầy dạy học vỡ lòng của tôi có pháp danh là Aku 
Lekshe, người tôi đã đề cập, đã từng bảo tôi rằng toàn bộ 
vấn đề ở chỗ là đã không quyết tâm tu tập Pháp. Ông ta đã 
dạy tôi như vậy khi tôi mới bắt đầu học chữ. Và lần cuối 
chúng tôi gặp nhau trước khi ông ta qua đời, ông ta lập lại 
điều này khi nói về Pháp. Việc không quyết tâm tu tập sẽ 
trở thành nguồn gốc cho mọi vấn đề và chướng ngại. 


- 156 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





Chính tâm của bạn tạo ra các rắc rối khó khăn. Chính tâm 
của bạn ngăn cản việc tu tập, tạo các khó khăn cho việc 
phát triển các chứng ngộ của đường đạo. Nếu bạn xác lập 
sự quyết tâm thì sẽ không có những khó khăn. Nếu bạn 
không xác lập sự quyết tâm, thì sẽ có khó khăn. Không có 
khó khăn từ phía con đường đạo, từ Pháp. Không có khó 
khăn từ bên ngoài. Các khó khăn trong việc tu tập Pháp 
đến từ chính tâm của bạn, từ việc bạn không có sự quyết 
tâm cần thiết. Và suy nghĩ bát phong đã khiến cho bạn 
không thê xác lập sự quyết tâm. 


Khi bạn tách mình ra khỏi suy nghĩ xấu ác của bát 
phong thì sẽ không có những khó khăn trong việc tu tập 
của bạn. Khi bạn sống cùng suy nghĩ này, khi bạn là thân 
hữu của bát phong thì sẽ có khó khăn. Không có Pháp nào 
mà tự nó nó là khó, không có sự khó khăn hiện hữu thật. 
Chính tâm bạn tạo ra khó khăn. Không có khó khăn nào 
ngoài việc bạn không thể quyết tâm tu tập. 


Nếu bạn có khả năng xác lập sự quyết tâm không theo 
đuổi ham muốn mà tu tập Pháp ngay bây giờ thì sẽ có bình 
an. Ngay trên ghế ngồi này, đích thị trong thời điểm này 
nếu bạn quyết tâm, lập tức có sự bình an. Khi bạn không 
quyết tâm thì không có bình an. Nếu bạn xác lập được sự 
quyết tâm, sự bình an là một điều mà bạn có thể kinh qua 
ngay lập tức, ngay vào giây phút này. Không có sự chọn 
lựa khác, không có giải pháp nào khác nữa. 


11. CÚNG DƯỜNG CÔNG ĐỨC 


Củng dường công đức với Bộ Đề Tâm 
giống như nhỏ một giọt nước vào biển, 
chừng nào biển còn hiện hữu thì giọt 
nước vẫn còn hiện hữu. 


Cúng dường với Bồ Đề Tâm 


HÃY CÚNG DƯỜNG với lời cầu nguyện rằng, bằng 
việc nghe từng chữ của luận giảng này bạn có khả năng 
chứng ngộ ngay tức thì, toàn bộ đường đạo đến giác ngộ, 
đặc biệt là bồ đề tâm. Hãy cầu nguyện rằng, mỗi chữ trong 
các lời dạy này có khả năng điều phục ngay lập tức tâm 
của tất cả chúng sinh hữu tình, cầu nguyện rằng toàn bộ 
con đường đạo đưa đến giác ngộ nhất là bồ đề tâm sẽ nãy 
sinh trong tâm của họ. 


Trong Bồ tát hạnh Ngài Shantideva, vị Bồ tát vĩ đại, đã 
nÓI: 

TẤt cả các phước đức khác thì giống như cây chuối. 
Khi quả chín thì cây tàn lụi. Nhưng chỉ có cây Bồ Đề 
Tâm cho quả không bao giờ ngưng. 


Cúng dường công đức để chỉ mong đạt hạnh phúc các 
đời sau hay giải thoát cho riêng mình thì chẳng đáng kế 
nếu so sánh với việc cúng dường công đức cầu mong giác 
ngộ với bồ đề tâm. Việc cúng dường công đức với bồ đề 
tâm cũng giống như nhỏ giọt nước vào biển. Chừng nào 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 








biển còn hiện hữu thì giọt nước vẫn còn. Khi chúng ta 
cúng dường với bồ đề tâm thì dù công đức nhỏ hay lớn, nó 
vẫn không thê cạn kiệt. Chúng ta không ngừng hưởng kết 
quả của công đức cho đến khi đạt giác ngộ. Và thông qua 
công đức này, sau khi chúng ta đạt giác ngộ, đến lượt 
chúng ta có thê từng bước dẫn dắt chúng sanh đến giác 
ngộ. 


Chúng ta phải cúng dường cho sự phát triển bồ đề tâm. 
Đây là lý do tại sao vào cuối thời khoá giảng, chúng ta đều 
tụng : 

"lang- chub sem- chog rin-po-che 

ma- kye- pa- nam kye- øyur- chỉg 

kye- pa nyam- pa me- pa- yang 

øonz- ne øongz- du pel- war shog" 


(nghĩa là- ND) 

Nguyện cho Bồ Đề Tâm, 
Bây giờ chưa phát triển, 

Sẽ nảy sinh lớn mạnh, 
Không bao giờ thoái chuyển. 


Thật quan trọng khi cúng dường để phát triển bồ đề 
tâm, nguồn gốc của mọi hạnh phúc cho bạn và cho chúng 
sinh. Và năng lực cầu nguyện là một trong năm năng lực 
của tu tập. Bồ đề tâm là cửa ngõ đưa tới thành công, ngăn 
ngừa mọi điều không thích, và mang tới mọi điều ưa thích. 
Bồ đề tâm sẽ giúp hoàn thành ước muốn của bạn và của 
những người khác. Do đó rất quan trọng khi cúng dường 
với sự khẩn cầu phát sinh bồ đề tâm trong tâm của bạn và 
của tất cả chúng sinh hữu tình đồng thời làm tăng trưởng 


bô đê tâm của những người đã có tâm đó rôi đê không bao 
giờ thoái chuyên 


Cúng dường với tánh Không 


Song song với việc cúng dường công đức với bồ đề 
tâm, bạn hãy cất giữ thật kỹ sự cúng dường với tánh 
Không bằng cách suy nghĩ rằng người cúng dường, hành 
động cúng dường và đối tượng được cúng dường, tất cả 
đều là không. Với cách thức này công đức sẽ không bị phá 
huỷ bởi sân hận hay những thiên vị thành kiến. Sân hận và 
thành kiến hay thiên vị không chỉ là nhân tái sinh vào các 
CÕI thấp mà cũng còn làm trì hoãn việc đạt được các chứng 
ngộ trong nhiều đại kiếp. 


Như Geshe Sopa Rinpoche đã nói rằng, công đức được 
xác lập bỡi tánh Không thì sẽ không bị sân hận và ganh tị 
làm hư hại bỡi vì sân hận và ganh tỊ nổi lên từ vô minh 
chấp có hiện hữu chắc thật, nhưng vô minh này đã bị loại 
trừ bỡi trí huệ thấy biết tánh Không . Bởi vì trí huệ này loại 
trừ được gốc rễ của vọng tưởng và vô minh khư khư tin 
vào sự hiện hữu thật, cho nên công đức cúng dường sẽ 
không thể bị hư hại bởi sân hận và ganh tị nếu nó được xác 
lập bởi tánh Không . 

Nếu bạn không có chút hiểu biết gì về tánh Không, về 
các duyên sinh vi diệu, ngài Pabongka Dechen Nyingpo 
khuyên rằng ít nhất bạn cũng nên nghĩ rằng bạn đang mơ, 
bạn đang cúng dường công đức trong mơ. Với cách này 
bạn sẽ không còn chấp coi cái tôi, công đức, chúng sinh 


- ló0 - 


CÁNH CỬA MÃN NGUYỆN 





hữu tình và sự giác ngộ như là hiện hữu chắc thật. Sự chấp 
bám này sẽ giảm bớt. Nhận biết mọi sự như thê trong mơ, 
kiểu cách này sẻ cung cấp cho bạn ý tưởng rằng đây này 
không phải cái tôi thật, một cái tôi hiện hữu tự tánh. Nó 
cho bạn một ý tưởng sơ khởi rằng toàn bộ những điều này 
là giả, rằng không có sự hiện hữu tự tánh. Cùng với sự tỉnh 
thức này, hãy cúng dường công đức. 


Mặt khác nếu bạn có được hiểu biết nào đó về tánh 
Không, bạn hãy nhớ đến thực tại vi điệu về cách thức mọi 
sự hiện hữu. Hãy nhớ rằng cái tôi- người cúng dường, đích 
thị là gán đặt là giả danh, giác ngộ là đích thị gán đặt giả 
danh, chúng sinh hữu tình mà chúng ta cúng dường cho, 
cũng đích thị gán đặt giả danh. Khi bạn nghĩ tới giác ngộ, 
sự hiểu biết trong lòng bạn phải là: chăng qua chỉ là cái 
đích thị được gán đặt giả danh. Và cái mà nó mang lại quả 
của hạnh phúc, chúng ta gọi nó là "công đức", cũng đích 
thị được gán đặt giả danh. Do đó tất cả những điều này: cái 
tôi, hành động cúng dường, công đức, giác ngộ đều hoàn 
toàn là không. 

Với sự tỉnh thức vi diệu này, nhìn thấy mọi sự đều 
hoàn toàn là không, và với tâm bồ đề bạn hãy cúng dường 
công đức khi đã lắng nghe những lời giảng dạy này. 


>» 


Dịch xong tiếng Việt, ngày 3 tháng 3 năm 2007. 


Rất mong người đọc góp ý kiến để lần xuất bản sau, 
cuốn sách này được dịch chuẩn xác hơn. Mọi đóng góp sửa 
đi, tái xuất bản, xin liên lạc với người dịch, địa chỉ email: 
đieungvinson()gmail.com 


Nguyên văn Điêu 


Thành phố Hồ chí Minh, Việt Nam. 


